ĐÚC ĐAT-LAI LAT-MA XIV 


ASURVEYOF THE PAT HS 
OF TIBE TAN BUDDHISM 


TỔNG QUAN VỀ 
CÁC PHÁP MÔN 
TRONG 
PHẬT 
GIAO 


TAY 
LG 


~ 


lỆ IeC, 
LIÊN PHẬT HỘI 

















TỔNG QUAN VỀ CÁC 
PHÁP MÔN 

TRONG PHẬT GIÁO 
TÂY TẠNG 





TỔNG QUAN VỀ CÁC PHÁP MÔN 
TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


NGUYÊN MINH TIẾN 


Bản quyền Việt dịch thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản Liên 
Phật Hội. 
Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 


ISBN-13: 978-1539669371 
ISBN-10: 1539669378 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior wriften permission 
from the pubilisher. 


ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA XIV 


Việt dịch và chú giải: NGUYÊN MINH TIẾN 


TNG 0UAN 
VÈ 0 PHÁP MÔN 
TRũNG 
PHẬT IÁ0 TÂY TRNG 


NGUYÊN TÁC 
A SURVEY OF THE PATHS 
OF TIBETAN BUDDHISM 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Dẫn nhập 


hi trình bày tổng quát về Phật pháp 

theo cách tu tập của người Tây Tạng, 
tôi thường chỉ rõ rằng đạo Phật áp dụng ở Tây Tạng 
là một hình thức kết hợp các giáo lý thuộc Tiểu thừa, 
Bồ Tát thừa và Mật thừa, bao gồm cả những pháp 
môn như là Đại Thủ Ấn. Vì có khá nhiều người [hiện 
diện ở đây] đã nhận lễ quán đảnh và thọ học giáo 
pháp v.v... nên việc giảng giải về một cấu trúc hoàn 
chỉnh [của Phật giáo Tây Tạng] có thể sẽ hữu ích. 


Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết 
sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay 
không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn 
không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống 
của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì 
bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh 
sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc 
quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng. 
Chúng ta cũng nhất thiết phải không ngừng quán 
xét tự thân trong cuộc sống thường ngày. Điều này 
rất hữu ích trong việc giúp ta tự tìm ra những định 
hướng sống. Nếu mỗi ngày chúng ta luôn sống trong 
chánh niệm và tỉnh giác, ta có thể thường xuyên rà 
soát lại động cơ và hành vi ứng xử của mình. [Nhờ 
đó,] ta có thể hoàn thiện và chuyển hóa tự thân. Cho 
dù bản thân tôi chưa có sự thay đổi hay hoàn thiện 
chính mình nhiều lắm, nhưng lúc nào tôi cũng duy 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





trì một ước nguyện là phải làm được như thế. Và 
trong cuộc sống thường ngày của mình, tôi thấy việc 
thường xuyên rà soát lại mọi động cơ [hành xử] của 
chính mình từ sáng đến tối là vô cùng hữu ích. 

Trong các buổi giảng này, những gì tôi trình bày 
sẽ là một phương tiện thiết yếu để giúp quý vị sử 
dụng trong việc tự hoàn thiện bản thân. Điều này 
cũng giống như là quý vị có thể mang bộ não của 
mình đến phòng thí nghiệm khoa học để khảo sát 
sâu hơn các chức năng tâm thần, rồi nhờ đó quý vị có 
thể điều chỉnh lại các chức năng ấy theo hướng tích 
cực hơn. Một người tu tập theo Phật pháp nên chọn 
quan điểm sống luôn nỗ lực thay đổi chính mình để 
ngày càng hoàn thiện hơn. 


Những ai thuộc các truyền thống tôn giáo khác 
nhưng quan tâm đến Phật giáo, hoặc thấy mình có 
sự ưa thích những pháp môn đặc thù của đạo Phật, 
như là các pháp thiền quán nuôi dưỡng tâm từ bị, 
cũng có thể được lợi lạc qua việc kết hợp những pháp 
môn này với truyền thống [tôn giáo] của chính họ và 
tu tập [theo đói]. 

Trong kinh văn Phật giáo có giảng giải về nhiều 
hệ thống [giáo lý] và truyền thống tu tập khác nhau. 
Những hệ thống [giáo lý] khác nhau này được gọi là 
các thừa, như thiên thừa và nhân thừa, Tiểu thừa 
(Hinayana), Đại thừa (Mahayana) và Mật thừa 
(Tantra). 


Nhân thừa và thiên thừa ở đây chỉ đến một hệ 


(ấn nhập 





thống [giáo lý] vạch ra những phương thức và kỹ 
năng giúp mang lại một tình trạng tốt đẹp hơn trong 
đời sống này, hoặc đạt được một sự tái sinh nhiều 
thuận lợi trong tương lai ở cõi người hoặc cõi trời. 
Một hệ thống [giáo lý] như thế nhấn mạnh vào tầm 
quan trọng của việc nuôi dưỡng thiện hạnh. Bằng 
cách thực hành nhiều việc thiện và tránh không làm 
các điều xấu ác, chúng ta có thể sống một đời chân 
chánh và có khả năng đạt được một tái sanh thuận 
lợi trong tương la1. 


Đức Phật cũng có nói về một thừa khác nữa là 
Phạm thiên thừa, bao gồm những phương thức thiền 
tập giúp hành giả từ bỏ sự chú tâm vào các đối tượng 
bên ngoài, hướng tâm thức vào bên trong và nỗ lực 
nuôi dưỡng trạng thái nhất tâm. Nhờ vào những 
phương thức thiền tập như thế, người ta có thể đạt 
đến dạng thức cao nhất của đời sống có thể có được 
trong luân hồi.! 


Theo quan điểm của đạo Phật, vì các thừa khác 
nhau như trên mang lại lợi ích lớn lao cho rất nhiều 
chúng sanh nên tất cả đều đáng trân trọng. Tuy 
nhiên, [giáo lý của] các thừa này không đưa ra bất 
kỳ phương thức nào giúp đạt đến giải thoát, nghĩa 
là thoát ra khỏi khổ đau và vòng xoay của luân hồi. 
Những phương thức đạt đến một trạng thái giải 
thoát như thế giúp ta chế ngự được vô minh, vốn 
1 Ở đây chỉ đến đời sống ở cõi trời Vô sắc, là cảnh giới cao nhất 

trong Ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





là nguyên nhân căn bản của sự trôi lăn trong luân 
hồi. Và hệ thống [giáo pháp] bao gồm các pháp môn 
để đạt đến sự giải thoát ra khỏi luân hổi được gọi là 
[Thanh văn thừa hay] Độc giác thừa. 


Trong giáo pháp Thanh văn thừa (hay Độc giác 
thừa), quan niệm vô ngã được giải thích chỉ riêng về 
khía cạnh con người chứ không áp dụng cho các pháp, 
trong khi với giáo pháp Đại thừa thì quan niệm vô 
ngã không chỉ giới hạn trong phạm vi con người mà 
bao gồm hết thảy các pháp. Khi quan niệm vô ngã 
như thế làm khơi dậy một sự hiểu biết sâu xa, chúng 
ta sẽ có khả năng phá trừ không chỉ vô minh và các 
phiền não khởi sinh từ nó, mà còn dứt trừ được cả 
những chủng tử do chúng để lại [trong tâm thức]. Hệ 
thống [giáo pháp] này được gọi là Đại thừa. 


Hệ thống giáo lý cao nhất được biết đến như là 
Mật thừa, không chỉ bao gồm những phương thức để 
nâng cao sự thực chứng của bản thân chúng ta về 
tánh Không hay tâm thức giác ngộ, mà còn có những 
kỹ năng nhất định để khai thông các sinh điểm trọng 
yếu của cơ thể. Bằng cách sử dụng các yếu tố vật lý 
của cơ thể, ta có thể đẩy nhanh tiến trình chứng ngộ, 
dứt trừ vô minh và các chủng tử của nó. Đây là đặc 
điểm chính của Mật thừa. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về những 
điểm này từ quan điểm tiến hóa [theo thời gian], hay 
quan điểm lịch sử. 


Theo quan điểm của Đại học giả Kashmir là 


(ấn nhập 





Shakyashri,' một người đã từng đến Tây Tạng, 
thì đức Phật đã sống ở Ân Độ cách đây 2.500 năm. 
Điều này phù hợp với quan niệm phổ biến của phái 
Theravada. Nhưng theo một số học giả Tây Tạng thì 
đức Phật đã ra đời từ cách đây hơn 3.000 năm. Một 
nhóm khác nói rằng phải hơn 2.800 năm. Những 
người đưa ra các quan điểm khác biệt này cố bảo 
vệ giả thuyết của họ bằng những lý do khác nhau, 
nhưng rốt lại thì tất cả đều mơ hồ. 


Riêng tôi cảm thấy thật hổ thẹn vì không một ai 
- ngay cả trong số những người Phật tử - biết được 
bậc Đạo sư của chúng ta, đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni, đã thực sự ra đời vào thời điểm nào. Tôi đã từng 
nghiêm túc xem xét việc có thể thực hiện một nghiên 
cứu khoa học nào đó [về việc này] hay không. Hiện 
có nhiều phần xá-lợi ở Ân Độ và Tây Tạng mà người 
ta tin là do chính đức Phật để lại. Nếu các phần xá- 
lợi này được khảo cứu với những kỹ thuật hiện đại, 
có lẽ chúng ta sẽ có khả năng xác định được một số 
mốc thời gian chính xác, và điều đó sẽ rất hữu ích. 

Về mặt lịch sử, ta biết rằng đức Phật sinh ra 
cũng là một người bình thường giống như chúng ta. 
Ngài đã lớn lên như một hoàng tử, kết hôn và có một 
con trai. Rồi sau khi quan sát những khổ đau của 
kiếp người như già, bệnh, chết... ngài đã hoàn toàn 
chán lìa đời sống thế tục. Ngài trải qua những khổ 


1 Ngài Shakyashri sinh năm 1127 tại Dasobhara, Kashmir và đến 
Tây Tạng vào khoảng đầu thế kỷ 13, là một đại học giả uyên bác 
của Phật giáo. Ngài viên tịch vào năm 1225. 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





hạnh thân xác thật khắc nghiệt, và với nỗ lực phi 
thường ngài đã nhập đại thiền định, cuối cùng đạt 
đến giác ngộ viên mãn. 

Theo cảm nhận của tôi, phương thức mà đức 
Phật đã thị hiện về phương thức đạt đến sự giác ngộ 
viên mãn là một tấm gương điển hình rất tốt cho 
những al tin theo ngài, vì đây chính là phương thức 
mà chúng ta phải theo đuổi trên con đường tu tập 
tâm linh của chính mình. Thanh lọc tâm thức của 
chính mình không dễ dàng chút nào, phải mất nhiều 
thời gian và nỗ lực chuyên cần. Vì thế, nếu chọn thực 
hành theo Giáo pháp của đức Phật, quý vị cần phải 
có một ý chí phi thường và sự quyết tâm ngay từ lúc 
khởi đầu, chấp nhận là sẽ có nhiều, rất nhiều những 
chướng duyên, và kiên quyết tiếp tục đi theo con 
đường tu tập bất chấp tất cả những chướng duyên 
đó. Một sự quyết tâm như vậy là rất quan trọng. 
Mặc dù đức Phật đã đạt đến giác ngộ thông qua sự 
hy sinh vĩ đại và nỗ lực chuyên cần, nhưng đôi khi 
ta lại cảm thấy dường như người Phật tử chúng ta có 
thể đạt đến quả vị Phật mà không cần có sự chuyên 
cần cũng như không phải trải qua những khó khăn 
như ngài. Vì thế, tôi cho rằng câu chuyện về cuộc 
đời của chính đức Phật đã nói lên với chúng ta một 
ý nghĩa nào đó. 

Theo chuyện kể phổ biến thì trong vòng 49 ngày 
sau khi giác ngộ viên mãn, đức Phật đã không thuyết 
giảng gì cả. Ngài ban thời pháp đầu tiên cho ð người 
trước đây đã đồng tu khi ngài còn sống đời khất sĩ. 


10 


“tần chuyến pháp luân thứ “rất 





Vì ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh ép xác nên họ xa lánh 
ngài, và ngay cả sau khi ngài đã giác ngộ viên mãn, 
họ cũng không hề nghĩ đến việc quay lại hòa hợp với 
ngài. Tuy nhiên, khi gặp lại đức Phật lúc ngài đang 
trên đường đi, họ tự nhiên [khởi tâm] tự nguyện lễ 
kính, và kết quả sau đó ngài đã thuyết giảng cho họ 
bài pháp đầu tiên. 


Lần Chuyển pháp luân thứ nhất 


(03 pháp đầu tiên này, được biết đến như 
là lần Chuyển pháp luân thứ nhất, đức 


Phật đã thuyết giảng giáo lý căn bản về Tứ diệu đế 
[hay Bốn chân lý]. Như phần đông quý vị có thể đã 
biết, bốn chân lý này là: chân lý về khổ đau (Khổ đế), 
chân lý về nguồn gốc của khổ đau (Tập khổ đế), chân 
lý về sự chấm đứt khổ đau (Diệt khổ đế) và [chân 
lý về] con đường đưa đến sự chấm dứt mọi khổ đau 
(Đạo đế). 


Theo kinh điển [đã dịch sang] tiếng Tây Tạng, 
thì khi dạy về Tứ diệu đế đức Phật đã thuyết giảng 
trong mối tương quan giữa ba yếu tố: (1) bản chất 
của tự thân những chân lý này, (2) những chức năng 
và (3) tác động của chúng. 


Bốn chân lý này thực sự rất thâm diệu, vì toàn 
bộ giáo lý đạo Phật có thể được trình bày trong đó. 
Điều chúng ta tìm cầu là hạnh phúc, mà hạnh phúc 


11 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





luôn là kết quả của một nguyên nhân; và điều chúng 
ta không mong muốn là khổ đau, thì chính khổ đau 
cũng luôn có nguyên nhân của nó. 


Xét theo tầm quan trọng của [giáo lý] Tứ diệu 
đế, tôi thường đưa ra nhận xét rằng cả quan niệm 
duyên khởi và giáo giới bất hại' của đạo Phật đều 
nhấn mạnh vào cách hành xử bất bạo động. Lý do 
đơn giản của việc này là, mọi khổ đau xảy đến [với 
ta] không mong muốn đều do có những nguyên 
nhân, mà căn bản chính là tâm thức vô minh và 
buông thả không tu tập của chúng ta. Nếu ta muốn 
tránh khổ đau, ta nhất thiết phải tự kiểm chế bản 
thân, không phạm vào những hành vi xấu ác, vốn 
[là nguyên nhân] làm sinh khởi khổ đau. Và vì khổ 
đau có quan hệ với những nguyên nhân của nó, nên 
quan điểm duyên khởi được vận dụng. Mọi kết quả 
đều phụ thuộc vào những nguyên nhân, và nếu quý 
vị không mong muốn những kết quả [nào đó], quý vị 
phải chấm dứt những nguyên nhân của chúng. 


Như vậy, trong Tứ diệu đế chúng ta thấy có hai 
cặp nhân quả: khổ đau là quả và nguồn gốc của khổ 
đau là nhân. Tương tự, sự chấm dứt mọi khổ đau là 


1 Có lẽ ở đây chỉ đến điều giới không sát sinh (bất sát) trong Phật 
giáo, vốn xuất phát từ nguyên ngữ tiếng Phạn là ahimsa, được 
dịch chuẩn xác hơn là “bất hại” (không làm hại). Thật ra, phạm 
trù của khái niệm “bất hại” là rộng hơn và phù hợp hơn với tất cả 
những phần giáo lý khác của đạo Phật, vốn luôn quan tâm đến sự 
lợi lạc an vui của tất cả chúng sanh. Do bị đóng khung trong khái 
niệm “bất sát” hay không sát sanh nên có rất nhiều người đã hiểu 
không đầy đủ về điều giới này. 


12 


Giới hạnh 





[quải] an lạc và con đường dẫn đến chấm dứt mọi khổ 
đau là nhân của sự an lạc đó. 


Chúng ta có thể đạt được hạnh phúc mà ta tìm 
cầu bằng vào sự tu tập và chuyển hóa tâm thức, 
nghĩa là làm thanh tịnh tâm thức. Sự tịnh hóa tâm 
thức có thể đạt được khi ta phá trừ vô minh, vốn là 
cội gốc của mọi phiền não, và thông qua đó ta có thể 
đạt đến trạng thái chấm dứt [mọi khổ đau], đó chính 
là an lạc và hạnh phúc chân thật. Trạng thái đó chỉ 
có thể đạt được khi ta có khả năng nhận biết được 
bản chất của mọi hiện tượng, thấu hiểu được bản 
chất của thực tại. Và để làm được điều này thì sự tu 
tập trí tuệ là rất quan trọng. Khi sự tu tập trí tuệ 
được kết hợp với năng lực định tĩnh, chúng ta sẽ có 
khả năng hướng tất cả năng lực và sự chú tâm vào 
một đối tượng hay phẩm hạnh duy nhất. Do đó mà ở 
đây cần đến sự tu tập định tâm. Và để cho sự tu tập 
định, tuệ được thành tựu, [chúng ta] cần có một nền 
tảng đạo đức hết sức vững chãi, và do đó mà ở đây 
cần đến sự tu tập đạo đức, hay giới hạnh. 


Giới hạnh 


ó 3 môn tu học là giới, định và tuệ, và 

cũng giống như vậy, [cấu trúc] các bản 
văn trong Phật giáo cũng bao gồm 3 phần: Luật 
tạng, Kinh tạng và Luận tạng. 


Mặc dù các giới nguyện mà người tu tập thọ nhận 


13 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





có sự khác biệt tùy theo nam hay nữ, nhưng tất cả 
đều giống nhau ở sự cần thiết phải tu tập 3 môn giới, 
định, tuệ. 


14 


Nền tảng căn bản của việc tu tập giới hạnh là 
kiềm chế không phạm vào 10 hành vi bất thiện, 
trong đó có 3 thuộc về thân, 4 thuộc về khẩu và 3 
thuộc về ý. 


Ba hành vi bất thiện thuộc về thân là: 


1. 


Ồ. 


Cướp đi sinh mạng của bất kỳ chúng sinh nào 
đang sống, bao gồm từ côn trùng cho đến con 
người. 


. Trộm cắp, lấy đi tài sản của người khác mà 


không được người ấy cho phép, bất kể việc tài 
sản ấy có giá trị như thế nào cũng như hành 
vi đó có được trực tiếp thực hiện [hay gián tiếp 
thông qua người khác]. 


Tà dâm, quan hệ tình dục bất chính. 


Bốn hành vi bất thiện thuộc về khẩu (lời nói) là: 


4. 


Nói sai sự thật, lừa dối người khác bằng lời nói 
hay cử chỉ. 


. Nói lời gây chia rẽ; gây sự bất hòa bằng cách 


[nói những lời] tạo ra sự bất đồng hoặc đào 
sâu hơn những bất đồng đã sẵn có. 


. Nói lời ác độc, xúc phạm người khác. 


. Nói lời vô nghĩa, nói những điều ngốc nghếch 


do thôi thúc bởi tham dục... 


Giới hạnh 





Ba hành vi bất thiện thuộc về ý (tư tưởng) là: 

8. Tham lam, mong muốn được sở hữu một điều 
gì vốn là của người khác. 

9. Sân hận, mong muốn làm tổn hại người khác, 
cho dù bằng những cách thức lớn lao hay nhỏ 
nhặt. 

10. Tà kiến, si mê, đối với một sự việc thật có nào 
đó - chẳng hạn như sự tái sinh, luật nhân quả, 
hay Tam bảo - mà cho là không thật có. 


Giới luật được thọ trì bởi các vị xuất gia được gọi 
là giới Biệt giải thoát (Pratimoksa - Ba-la-đề-mộc- 
xoa). Ở Ấn Độ, trước đây có 4 trường phái chính phổ 
biến nhất, về sau phân chia thành 18 bộ phái, mỗi 
bộ phái có một bản ghi Ba-la-đề-mộc-xoa riêng của 
họ, là những chỉ dạy ban đầu do chính đức Phật nói 
ra, đặt nền móng dẫn dắt cho đời sống xuất gia trong 
các tự viện. Giới luật được thọ trì trong các tự viện ở 
Tây Tạng là dựa theo truyền thống Căn bản Thuyết 
nhất thiết hữu bộ (Mulasarvastavadin), theo đó thì 
vị tỳ-kheo thọ Cụ túc giới (hay Đại giới) sẽ thọ trì 
253 điều giới. Theo truyền thống Theravada thì giới 
Biệt giải thoát của vị tỳ-kheo bao gồm 227 điều giới. 


Sự thọ trì giới luật mang đến một năng lực chánh 
niệm và tỉnh giác, bảo vệ quý vị không phạm vào 
những hành vi bất thiện. Vì thế, đó là nền tảng [ban 
đầu] của con đường tu tập theo Phật pháp. Giai đoạn 
tiếp theo là thiền tập, sẽ đưa hành giả đến với pháp 
tu tập thứ hai về định lực. 


lỗ 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 


Định lực 





hi nói về thiển tập trong ý nghĩa 

chung của Phật giáo, có 2 loại là thiền 
chú tâm (hay thiền định) và thiền phân tích (hay 
thiền quán). Thiền định chỉ sự tu tập hướng đến sự 
an định hay nhất tâm và thiền quán là sự tu tập 
quán chiếu, phân tích. Trong cả 2 trường hợp thì 
việc có được một nền tảng chánh niệm và tỉnh giác 
thật vững chãi là điều hết sức quan trọng, và nền 
tảng này có được là nhờ sự thọ trì giới luật. Hai yếu 
tố chánh niệm và tỉnh giác không chỉ quan trọng 
trong thiền tập mà cả trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta nữa. 


Chúng ta có thể nói về nhiều trạng thái thiển 
khác nhau, chẳng hạn như các trạng thái thiền sắc 
giới và thiền vô sắc giới.' Các trạng thái thiển sắc 
giói được phân biệt trên căn bản sự phân chia các 
chi, trong khi các trạng thái thiền vô sắc giới được 
phân biệt trên căn bản tính chất của đối tượng chú 
tâm. 

Chúng ta tu tập giới hạnh làm nền tảng và tu tập 
định lực như một yếu tố bổ sung, một phương tiện để 
giúp tâm thức trở nên hữu dụng. Vì thế, sau này khi 


1 Có 4 trạng thái thiển sắc giới theo trình tự là sơ thiển, nhị thiền, 
tam thiển và tứ thiền. Có 4 trạng thái thiển vô sắc giới theo trình 
tự là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 


16 


3œ tuưtơi búu phẩứ:t bồ đè 





tu tập trí tuệ thì quý vị đã có được một tâm thức tập 
trung đến mức có thể hướng tất cả sự chú ý và năng 
lực của mình vào đối tượng được chọn. Trong sự tu 
tập trí tuệ, quý vị quán chiếu về tính chất vô ngã và 
tánh Không của vạn pháp, và điều đó có công năng 
đối trị thực sự với phiền não. 


Ba mươi bảy phẩm Bồ-đề 


( Ạ rong lần chuyển pháp luân thứ nhất, 


cấu trúc chung của con đường tu tập 
theo Phật giáo được vạch ra bao gồm 37 khía cạnh 
khác nhau của sự giác ngộ, hay 37 phẩm Bồ-đề. 


Trước hết trong số này là Tứ niệm xứ, chỉ cho 4 
pháp: thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và 
pháp niệm xứ.' Tuy nhiên, ở đây chữ “niệm” được 
dùng để chỉ đến sự quán niệm về bản chất khổ đau 
của luân hồi, bằng những phương tiện mà người tu 
tập sử dụng để phát triển một quyết tâm thực sự 
phải giải thoát ra khỏi luân hồi. 

Kế tiếp là Tứ chánh đoạn, vì khi người tu tập 


1 Bốn pháp này được mô tả như sau: (1) quán thân là bất tịnh, (2) 
quán các cảm thọ đều là khổ, (3) quán tâm thức liên tục sinh diệt, 
vô thường, và (4) quán tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh 
diệt, không có tự tính tự tổn, nên đều là vô ngã. 

? Thường được biết nhiều hơn với tên Tứ chánh cần. Bốn điều dứt 
trừ này bao gồm: (1) Những điều ác đã sinh ra phải nỗ lực dứt trừ 
cho hết; (2) Những điều ác chưa sinh ra phải nỗ lực ngăn ngừa 
không cho sinh ra; (3) Những điều thiện chưa sinh ra phải nỗ lực 


17 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





nhờ vào Tứ niệm xứ mà phát triển được một quyết 
tâm thực sự cầu giải thoát, người ấy sẽ dấn thân vào 
một nếp sống từ bỏ mọi nguyên nhân gây khổ đau 
trong tương lai và gieo trồng những nguyên nhân 
phúc lạc cho đời sau. 


Việc chế ngự tất cả các hành vi bất thiện và phiền 
não cũng như làm tăng trưởng các yếu tố hiền thiện 
trong tâm thức được gọi chung theo thuật ngữ Phật 
học là các pháp thanh tịnh. Vì các pháp thanh tịnh 
này chỉ có thể đạt được khi quý vị có một tâm thức 
rất an định, nên tiếp theo sẽ là Tứ thần túc." 


Tiếp đến nữa là Ngũ căn, Ngũ lực, Bát thánh đạo 
và Thất giác chi? 

Trên đây là cấu trúc chung của con đường tu tập 
theo Phật giáo, theo như [Đức Phật] đã vạch ra trong 
lần Chuyển pháp luân thứ nhất. Phật giáo được tu 
tập theo truyền thống Tây Tạng là sự kết hợp trọn 
vẹn tất cả các đặc điểm này của giáo lý đạo Phật. 


làm cho sinh ra; (4) Những điều thiện đã sinh ra phải nỗ lực phát 
triển, làm cho tăng trưởng hơn nữa. 

1 Tứ thần túc hay Tứ như ý túc, bao gồm (1) Dục như ý túc, (2) Tỉnh 
tấn như ý túc, (3) Niệm như ý túc và (4) Tư duy như ý túc. 

* Ngũ căn bao gồm: Tín căn, Tinh tấn căn, Niệm căn, Định căn và 
Tuệ căn; Ngũ lực tương ứng với ngũ căn, bao gồm: Tín lực, Tỉnh 
tấn lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực; Bát thánh đạo, cũng gọi 
là Bát chánh đạo, bao gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm 
và Chánh định; Thất giác chỉ bao gồm: Trạch pháp giác chỉ, Tỉnh 
tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Niệm giác chi, Định 
giác chi và Xả giác chi. 


18 


-“Đâần luyến ph:áp tuân thứ lai 





Lần Chuyển pháp luân thứ hai 


rong lần chuyển pháp luân thứ hai, đức 

Phật thuyết giảng các kinh hệ Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, hay trí tuệ viên mãn, trên đỉnh núi 
Lnh Thứu,' bên ngoài thành Vương Xá.? 


Lần Chuyển pháp luân thứ hai nên được xem 
như mở rộng thêm các đề mục đã được thuyết giảng 
trong lần Chuyển pháp luân thứ nhất. Trong lần 
chuyển pháp luân này, đức Phật không chỉ thuyết 
giảng sự thật về khổ đau, rằng đau khổ cần phải 
được nhận biết đúng thật, mà còn nhấn mạnh đến 
tầm quan trọng của việc nhận biết cả khổ đau của 
bản thân cũng như của tất cả chúng sinh, nên ý 
nghĩa được mở rộng hơn nhiều. Khi thuyết giảng về 
nguồn gốc của khổ đau trong lần chuyển pháp luân 
này, đức Phật không chỉ nói riêng đến những cảm 
xúc phiền não, mà còn chỉ ra những chủng tử vi tế 
do chúng để lại trong tâm thức, nên sự giảng giải lần 
này thâm diệu hơn. 


Diệt đế hay sự chấm dứt khổ đau cũng được 


1 Núi này ở phía đông bắc thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà, miễn 
Trung Ấn Độ. Vì hình dáng núi này giống như đầu con chim thứu 
(kên kên) và trong núi cũng có nhiều chim thứu, nên gọi là núi 
Linh Thứu. (Theo Từ điển Phật Quang) 

? Thành Vương Xá: nằm cách Patna ngày nay khoảng 70 km về 
phía Đông Nam, cạnh sông Hằng, kinh đô của nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) do vua Tần-bà-sa-la (s, p: Bimbisära) trị vì trong thời 
Phật tại thế. (Theo Từ điển Đạo uyển) 


19 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





giảng giải một cách sâu sắc hơn rất nhiều. Trong lần 
Chuyển pháp luân thứ nhất, sự chấm dứt khổ đau 
chỉ đơn thuần được nhận diện, nhưng trong Kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa đức Phật giảng giải hết sức 
chi tiết về bản chất của sự chấm dứt khổ đau và các 
đặc trưng của trạng thái này. Ngài mô tả con đường 
tu tập có thể giúp chấm dứt mọi khổ đau và cũng mô 
tả trạng thái chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau được 
gọi là diệt độ đó là như thế nào. 


Tương tự, Đạo đế hay con đường tu tập cũng 
được giảng giải một cách sâu sắc hơn trong Kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đức Phật đã chỉ dạy một con 
đường duy nhất bao gồm hết thảy sự chứng ngộ tánh 
Không, chân tánh của vạn pháp, kết hợp với lòng bi 
mẫn và tâm thức giác ngộ cùng với tâm nguyện vị 
tha muốn đạt đến giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả chúng 
sanh. Vì đức Phật thuyết giảng về sự hợp nhất cả 
phương tiện và trí tuệ nên chúng ta thấy rằng lần 
chuyển pháp luân này đã mở rộng và phát triển dựa 
trên lần chuyển pháp luân thứ nhất. 


Mặc dù trong lần chuyển pháp luân thứ hai Tứ 
diệu đế được giảng giải một cách thâm diệu hơn, 
nhưng như vậy không phải là vì có những đặc điểm 
nào đó đã không được giảng giải trong lần thứ nhất. 
Một lý do như thế là không thể chấp nhận, vì có nhiều 
đề tài được các ngoại đạo giảng giải mà không được 
giảng giải trong đạo Phật, nhưng điều đó không có 
nghĩa là [giáo lý của] ngoại đạo thâm diệu hơn đạo 
Phật. Lần chuyển pháp luân thứ hai giảng giải và 


20 


-“Đâần cœltuyến ph:áp tuân thứ lai 





phát triển một số khía cạnh của Tứ diệu đế vốn chưa 
được giảng giải trong lần thứ nhất, nhưng không hề 
mâu thuẫn với cấu trúc chung của con đường tu tập 
theo đạo Phật như đã được trình bày trong lần thứ 
nhất. Vì thế mà thuyết giảng trong lần thứ hai này 
được cho là thâm diệu hơn. 


Dù vậy, trong các giảng luận về lần chuyển pháp 
luân thứ hai cũng có một số diễn đạt nào đó quả 
đúng là mâu thuẫn với cấu trúc chung của con đường 
tu tập như đã mô tả trong lần thứ nhất, vì thế mà 
giáo lý Đại thừa đề cập đến 2 nhóm kinh điển. Một 
số kinh điển được nhận hiểu qua giá trị bể mặt và 
được xem là đúng thật về mặt ngữ nghĩa, trong khi 
một số kinh điển khác đòi hỏi phải có sự nhận hiểu 
sâu sắc hơn. Do đó, dựa theo Tứ y cứ của Đại thừa, 
chúng ta phân chia kinh điển thành 2 nhóm: kinh 
điển liễu nghĩa, với ý nghĩa quyết định rốt ráo, và 
kinh điển bất liễu nghĩa, với ý nghĩa cần được nhận 
hiểu sâu sắc hơn. 


Tứ y cứ bao gồm các chỉ dẫn: y theo giáo pháp, 
không y theo cá nhân; đối với giáo pháp thì y theo ý 
nghĩa, không y theo ngôn ngữ; y theo kinh điển liễu 
nghĩa, không y theo kinh bất liễu nghĩa; và y theo trí 
tuệ nhận hiểu sâu xa, không y theo tri thức của sự 
nhận biết thông thường.' 


Phương pháp tiếp cận này được thấy ngay trong 


1 Theo Kinh điển Hán tạng, Tứ y cứ được diễn đạt là: y pháp bất 
y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa 
kinh, y trí bất y thức. 


21 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





những lời Phật dạy. Ngài nói: “Này các t-kheo, các 
bậc trí giả, đừng chấp nhận những gì ta nói chỉ vì 
lòng tôn kính đối với ta, mà trưóc hết phải phân tích, 
khảo sát nghiêm ngặt những lời ấy.” 


Trong lần chuyển pháp luân thứ hai với các kinh 
thuộc hệ thống Bát-nhã, đức Phật đã giảng giải sâu 
xa hơn về đối tượng của sự dứt trừ, đặc biệt là trong 
mối quan hệ với tánh Không, một cách tĩnh tế và sâu 
rộng hơn. Vì thế, phương pháp tiếp cận của Đại thừa 
là nhận hiểu các kinh hệ Bát-nhã theo hai mức độ: 
ý nghĩa văn tự, liên quan đến sự trình bày về tánh 
Không, và ý nghĩa tiểm ẩn liên quan đến sự giảng 
giải sâu kín về các gial đoạn trên đường tu tập. 


Lần Chuyển pháp luân thứ ba 


ần Chuyển pháp luân thứ ba gồm nhiều 
kinh điển khác nhau, quan trọng nhất là 
kinh Như Lai Tạng,'! vốn thực sự là nguồn gốc sản 
sinh tuyển tập các bài tụng ca của ngài Long Thụ? 
cũng như luận giải Tương tục Tối thượng (Sublime 


1 Trong Hán tạng có kinh Đại phương quảng Như Lai tạng do ngài 
Bất Không dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ vào đời nhà Đường, 
nhưng không rõ có phải là bản kinh được đề cập ở đây hay không. 

? Ngài Long Thụ (3š⁄#†; Sanskrit: Nagarjuna; dịch âm là Na-già 
Át-thu-na - 3RjxB33#‡†3§) là một luận sư Phật giáo nổi tiếng sống 
vào khoảng thế kỷ 1 - 2, có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển 
của Phật giáo Đại thừa. Ngài là người sáng lập Trung quán tông 
(Madhyamika). 


22 


tần chuyến pháp luân thứ ba 





Continuum) của luận sư Di-lặc. Vì tánh Không đã 
được giảng giải đến mức độ trọn vẹn và cao siêu, 
thâm diệu nhất trong lần chuyển pháp luân thứ hai, 
nên trong kinh này đức Phật đi sâu hơn vào những 
chủ đề mà Ngài đã đề cập trong lần chuyển pháp 
luân trước, nhưng không từ quan điểm khách quan 
về tánh Không. Điểm đặc thù của lần chuyển pháp 
luân thứ ba là đức Phật đã chỉ dạy một số phương 
thức để nâng cao trí tuệ nhận biết tánh Không từ 
quan điểm của tâm thức chủ quan. 


Sự giảng giải về quan niệm tánh Không trong 
lần chuyển pháp luân thứ hai - qua đó đức Phật dạy 
rằng không có sự tôn tại dựa vào tự tính sẵn có - là 
thâm sâu quá mức nhận hiểu của nhiều người tu 
tập. Đối với một số người, việc nói rằng các pháp 
không tồn tại dựa vào tự tính có vẻ như ngụ ý rằng 
chúng hoàn toàn không tồn tại. Vì sự lợi lạc cho 
những người như thế, nên trong lần chuyển pháp 
luân thứ ba đức Phật nói về phẩm tính các đối tượng 
của tánh Không với nhiều cách diễn giải khác nhau. 

Chẳng hạn, trong kinh Giải thâm mật đức Phật 
đã chỉ ra nhiều loại tánh Không khác nhau bằng 
cách phân chia tất cả các pháp thành 3 nhóm: nhóm 
các pháp bị quy gán, nhóm các pháp phụ thuộc và 
nhóm các pháp đã xác lập hoàn toàn, vốn chỉ đến 
[các loại] tánh Không [khác nhau] của các pháp.! 


1 Kinh Giải thâm mật phân biệt giảng rõ 3 tính chất này là: (1) biến 
kế sở chấp tính: là các pháp do chủ thể tưởng tượng ra, dựa theo 
thức phân biệt mà hình dung rồi quy gán mọi tính chất cho hiện 


25 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Ngài nói về tánh Không đa dạng của những pháp 
khác nhau này, những biểu hiện đa dạng của sự 
không tồn tại dựa vào tự tính và những ý nghĩa đa 
dạng của chúng. Vì thế, hai trường phái chính của 
tư tưởng Đại thừa là Trung Quán tông (Mãdhyamika) 
và Duy Thức tông [Cittamatra] đã hình thành ở Ấn Độ 
dựa trên nền tảng những giảng giải khác nhau này. 


Tiếp đến là Mật thừa (Tantra) mà tôi tin là có 
mối liên hệ nào đó với lần chuyển pháp luân thứ 
ba. Từ ngữ “tantra” mang nghĩa là “tiếp nối, tương 
tục” Bản văn Mật điển Du-già là Trang nghiêm 
Kim cang tĩnh yếu giảng giải rằng, “tantra” nghĩa là 
sự tương tục, chỉ cho sự tương tục của thức hay tâm 
thức. Chính trên căn bản của tâm thức này mà trong 
phạm vi thế tục chúng ta thực hiện các hành vi bất 
thiện, và kết quả là ta phải trôi lăn trong vòng sinh 
tử luân hồi. Trên con đường tu tập tâm linh, cũng 
chính trên căn bản của dòng tâm thức tương tục này 
mà chúng ta mới có khả năng thực hiện những sự 
hoàn thiện tỉnh thần, trải nghiệm những chứng ngộ 
bậc cao trên đường tu tập... Và cũng chính trên căn 
bản dòng tâm thức tương tục này mà chúng ta mới 
có khả năng đạt đến trạng thái nhất thiết trí rốt 
ráo. Như vậy, dòng tâm thức tương tục này luôn luôn 


tượng, nên đó không phải thật tánh rốt ráo mà là do thức vọng 
tình biến hiện ra. (2) y tha khởi tính: là các pháp hiện khởi hoàn 
toàn do nhân duyên, phụ thuộc lẫn nhau; pháp này sinh thì pháp 
kia sinh, pháp này diệt thì pháp kia diệt, hoàn toàn không có 
tự tính tự tôn. (3) viên thành thật tính: là tính chân thật, bản lai 
thanh tịnh của tâm thức, là Như Lai tạng, cũng là tánh Không. 


24 


(hœưœtg giảng giải itde na 0Ê 0Ô ngựa 





hiện hữu, và đó chính là ý nghĩa của “tantra” hay 
dòng tương tục. 

Tôi cảm thấy có một mối liên kết giữa kinh điển 
và các tantra trong lần chuyển pháp luân thứ hai và 
thứ ba, vì trong lần thứ hai đức Phật có thuyết giảng 
một số kinh điển nhất định với những tầng bậc nghĩa 
lý khác nhau. Ý nghĩa hiển bày của kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là tánh Không, trong khi hàm nghĩa 
của kinh là những gial đoạn tu tập sẽ đạt được, như 
là kết quả của sự chứng ngộ tánh Không. Trong lần 
chuyển pháp luân thứ ba, [đức Phật] cũng quan tâm 
đến những pháp môn khác nhau để nâng cao trí tuệ 
chứng ngộ tánh Không. Vì thế, tôi nghĩ rằng ở đây có 
một mối liên kết giữa kinh điển và các tantra. 


Những giảng giải khác nhau về vô 
ngã 


{@): mặt triết học, những tiêu chí để 
xác định một trường phái thuộc về 


Phật giáo là xét xem trường phái ấy có chấp nhận 
bốn pháp ấn hay không. Bốn pháp ấn là: (1) tất cả 
các pháp do nhân duyên hợp thành, bản chất là vô 
thường: (2) tất cả các pháp bất tịnh đều mang bản 
chất khổ đau; (3) [bản tánh rốt ráo của] tất cả các 
pháp đều là không và không có tự ngã; và (4) chỉ 
có Niết-bàn [tịch diệt] là an lạc.' Bất kỳ hệ thống 


1 Tứ pháp ấn được nêu trong Hán tạng tương ứng như sau: chư pháp 


25 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





[tư tưởng] nào chấp nhận các pháp ấn này thì về 
mặt triết học đều được xem như một trường phái tư 
tưởng của Phật giáo. Trong các trường phái tư tưởng 
Đại thừa, ý nghĩa vô ngã được giảng giải một cách 
thâm diệu hơn, ở mức độ sâu xa hơn. 

Bây giờ, tôi sẽ giải thích sự khác biệt của ý nghĩa 
vô ngã như được giảng giải trong lần chuyển pháp 
luân thứ hai so với lần thứ nhất. 


Hãy khảo sát kinh nghiệm của chính mình để 
thấy chúng ta liên hệ với sự vật như thế nào. Lấy 
ví dụ ở đây, khi tôi sử dụng xâu chuỗi này, tôi cảm 
nhận nó là của tôi và tôi có sự tham luyến đối với nó. 
Nếu quý vị khảo sát sự tham luyến mà quý vị cảm 
thấy đối với những vật sở hữu của riêng mình, quý 
vị sẽ thấy là có nhiều mức độ tham luyến. Một trong 
các mức độ ấy là cảm thấy như có một bản ngã tự 
nó là trọn vẹn và tôn tại như một thực thể tách biệt 
không phụ thuộc vào thân tâm của quý vị, chính cái 
bản ngã ấy đã cảm nhận rằng xâu chuỗi này là “của 


^A»” 


tô1.. 


Một khi nhờ tu tập thiền quán mà quý vị có khả 
năng nhận thức được sự không hiện hữu của một bản 
ngã tự nó đã trọn vẹn và tôn tại tách biệt với thân 
tâm của quý vị như thế, quý vị sẽ có thể giảm nhẹ đi 
sự tham luyến mạnh mẽ mà quý vị cảm thấy đối với 


vô thường; chư hành thị khổ; chư pháp vô ngã; Niết-bàn tịch tĩnh. 
Phật giáo Nam truyền thường sử dụng Tam pháp ấn thì không có 
“chư hành thị khổ”, chỉ gồm ba pháp ấn là “vô thường, vô ngã 
và Niết-bàn”. 


26 


(hœưœtg giáng giải Íitde na 0Ề 0Ô ngựa 





những vật sở hữu của mình. Nhưng quý vị cũng có 
thể cảm thấy vẫn còn có những mức độ tham luyến 
thật vi tế. Mặc dù quý vị có thể không cảm thấy một 
sự tham luyến chủ quan từ phía mình như một bản 
ngã, nhưng vì vẻ ngoài xinh xắn của xâu chuỗi, màu 
sắc đẹp đẽ của nó v.v... nên quý vị vẫn cảm thấy một 
mức độ tham luyến nào đó đối với nó vì tin rằng có 
một thực thể khách quan nhất định quả thật tôn 
tại bên ngoài quý vị. Vì thế, trong lần chuyển pháp 
luân thứ hai, đức Phật đã dạy rằng [ý nghĩa] vô ngã 
không chỉ giới hạn trong phạm trù bản ngã cá nhân 
(nhân vô ngã), mà cũng áp dụng cho tất cả các pháp 
(pháp vô ngã). Khi nhận rõ được điều này, quý vị sẽ 
có khả năng vượt qua mọi hình thức của tham luyến 
và vọng chấp. 

Như ngài Nguyệt Xứng đã nói khi luận giải về 
tác phẩm Trung luận của ngài Long Thụ,! ý nghĩa 
vô ngã như được giải thích theo giáo lý của các tông 
phái Tiểu thừa - vốn chỉ giới hạn trong phạm trù 
bản ngã của cá nhân - không phải là dạng thức đầy 
đủ của vô ngã. Cho dù quý vị có nhận rõ được ý nghĩa 
vô ngã theo cách đó, quý vị vẫn sẽ có những tham 
luyến và bám chấp ở mức độ vi tế đối với các đối 
tượng bên ngoài, chẳng hạn như những vật sở hữu 
của quý vị v.v... 


Mặc dù vô ngã là quan điểm chung của tất cả mọi 
1 Tức là trong tác phẩm Nhập Trung quán luận thích. Đây là tác 


phẩm của ngài Nguyệt Xứng (Chandakirti), nội dung luận giải về 
Trung luận của ngài Long Thụ. 


27 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





trường phái tư tưởng Phật giáo, nhưng vẫn có những 
khác biệt trong sự diễn bày. Cách diễn giải của các 
trường phái Đại thừa là thâm diệu hơn khi so với 
các trường phái tư tưởng thuộc Tiểu thừa. Một lý do 
[cho nhận xét này] là, mặc dù quý vị có thể nhận rõ 
được tính vô ngã của con người, như được mô tả theo 
các trường phái Tiểu thừa - nghĩa là mỗi con người 
không phải một thực thể tổn tại về cơ bản hay tự nó 
là đầy đủ - quý vị vẫn có thể bám chấp vào một khái 
niệm sai lầm nào đó về bản ngã, nhận hiểu về con 
người như một sự tồn tại dựa vào tự tính, hoàn toàn 
không phụ thuộc và thật có. 


Khi nhận thức về tính vô ngã của con người ngày 
càng trở nên tỉnh tế hơn, quý vị sẽ nhận ra rằng 
mỗi con người không hề có bất kỳ một dạng thức 
bản chất độc lập nào hay tồn tại dựa vào tự tính 
sẵn có. Và như vậy quý vị sẽ không cách nào có thể 
nhận hiểu được về một con người mà tự thân vốn đã 
là trọn vẹn. Do đó, sự diễn giải về vô ngã trong các 
trường phái Đại thừa là sâu sắc và thâm diệu hơn 
nhiều so với cách diễn giải của các trường phái Tiểu 
thừa. 

Cách diễn giải về vô ngã của các trường phái Đại 
thừa không chỉ thâm diệu hơn trong việc đối trị với 
nhận thức sai lầm về sự hiện hữu chân thật của con 
người và các pháp, mà còn là không mâu thuẫn với 
thực tại quy ước của các pháp. Các pháp quả thật có 
tồn tại trên một nền tảng quy ước, và sự nhận biết 
được tánh Không không hề ảnh hưởng đến điều này. 


28 


(hưœatg giáng giải Íitde na 0Ê 0Ô ngựa 





Những thuyết giảng khác nhau về vô ngã của 
đức Phật nên được xem xét theo trình tự như là để 
tạo nền tảng cho quan điểm duyên khởi của Phật 
giáo. Khi người Phật tử nói về duyên khởi, họ liên 
hệ đến các pháp phiền não vốn là nguyên nhân gây 
ra khổ đau, hệ quả của chúng là khổ đau. Điều này 
được giải thích trong phạm vi ý nghĩa của “mười hai 
mắt xích duyên khởi”, vốn tạo thành những yếu tố 
để hoàn tất một chu kỳ tái sinh trong luân hồi. Do 
đó, duyên khởi là cội gốc của quan điểm Phật giáo. 


Nếu quý vị không hiểu vô ngã trong phạm vi ý 
nghĩa của duyên khởi, quý vị sẽ không thể hiểu được 
một cách trọn vẹn về vô ngã. Năng lực tinh thần của 
con người có sự khác biệt nhau. Đối với một số người, 
khi nghe giảng giải rằng tất cả các pháp không hề 
tồn tại dựa vào tự tính thì họ lại nhận hiểu có vẻ như 
là không có gì tôn tại cả. Một sự nhận hiểu như thế 
là hết sức nguy hiểm và tai hại, vì nó có thể khiến 
cho quý vị rơi vào sự cực đoan của chủ nghĩa hư vô. 
Vì thế, đức Phật đã thuyết giảng giáo lý vô ngã một 
cách đại lược cho những người có năng lực tỉnh thần 
như thế. Với những người tu tập có năng lực tỉnh 
thần cao hơn, ngài thuyết giảng vô ngã ở một mức 
độ tinh tế hơn. Dù vậy, bất kể sự nhận biết về tánh 
Không có tỉnh tế đến đâu, nó cũng không làm tổn hại 
đến niềm tin của người tu tập vào sự hiện hữu [trong 
thế giới] quy ước của các pháp. 


Do đó, sự nhận hiểu về tánh Không phải giúp 
quý vị hoàn chỉnh sự nhận hiểu về duyên khởi; và sự 


29 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





nhận hiểu về tánh Không đó phải củng cố hơn nữa 
niềm tin của quý vị vào nhân quả. 

Nếu phân tích những diễn giải của các trường 
phái Đại thừa theo quan điểm của các trường phái 
Tiểu thừa, quý vị sẽ không tìm thấy trong đó bất kỳ 
sự mâu thuẫn hay bất hợp lý nào. Ngược lại, nếu 
xem xét những diễn giải của các trường phái Tiểu 
thừa theo quan điểm của các trường phái Đại thừa, 
hẳn là quý vị sẽ tìm thấy nhiều điểm bất hợp lý. 


Bốn pháp ấn 


(J2: pháp ấn vừa đề cập trên đây có 
những quan hệ sâu xa đối với người tu 
tập theo đạo Phật. Pháp ấn thứ nhất dạy rằng, tất 
cả các pháp do duyên hợp đều là vô thường. Vấn đề 
vô thường đã được trường phái Kinh lượng bộ giảng 
giải một cách đầy đủ nhất, theo đó tất cả các pháp do 
duyên hợp thì về bản chất đều là vô thường, trong ý 
nghĩa nếu một pháp được hình thành từ một nguyên 
nhân thì về bản chất pháp ấy là vô thường hoặc đang 
phân rã. Nếu một sự vật nào đó được hình thành từ 
một nguyên nhân, thì sự tan rã của nó không đòi 
hỏi bất kỳ một nguyên nhân thứ hai nào. Tiến trình 
phân rã vốn đã bắt đầu ngay vào thời điểm sự vật 
ấy được tạo thành từ nguyên nhân của nó. Vì thế, 
sự phân rã của nó không đòi hỏi thêm nguyên nhân 
nào khác. Đây là ý nghĩa tinh tế của của [giáo lý] 


30 


(đốn pÍitáp ấm 





vô thường, rằng bất kỳ điều gì được tạo ra bởi các 
nguyên nhân đều là “y tha khởi”, trong ý nghĩa là 
nó phụ thuộc các nhân duyên, và do đó phải chịu sự 
thay đổi và phân rã. 

Điều này rất gần với sự giải thích của các nhà 
vật lý học về tự nhiên, về tính chất ngắn ngủi, không 
thường tồn của mọi hiện tượng. 


Pháp ấn thứ hai dạy rằng, tất cả các pháp bất 
tịnh đều mang bản chất khổ đau. Ở đây, các pháp bất 
tịnh là chỉ cho các pháp tạo thành bởi những hành 
vi bất tịnh và cảm xúc phiền não. Như đã giải thích 
trên, điều gì được tạo thành [do các nhân duyên] thì 
đều là “y tha khởi” trong ý nghĩa là nó phụ thuộc 
vào các nhân duyên. Trong trường hợp các pháp bất 
tịnh thì nguyên nhân tạo thành chúng là vô minh 
và phiền não. Các hành vi bất tịnh và vô minh tạo 
thành một pháp xấu ác, một nhận thức sai lệch về 
thực tại, và khi một pháp nào đó còn chịu ảnh hưởng 
của pháp xấu ác như thế thì nó sẽ mang bản chất 
khổ đau. Ở đây, khổ đau không chỉ là những đau đón 
thể xác rõ rệt, mà cũng có thể được hiểu như là mang 
bản chất bất toại nguyện. 


Bằng cách suy ngẫm hai pháp ấn về tính vô 
thường và bản chất khổ đau của các pháp bất tịnh, 
ta sẽ có khả năng phát triển một ý niệm xả ly chân 
thật, tức là quyết tâm giải thoát khỏi mọi khổ đau. 
Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu chúng ta có thể nào 
sẽ đạt đến một trạng thái giải thoát như thế hay 
không? Đây chính là nội dung của pháp ấn thứ ba, 


j1 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





dạy rằng [bản chất rốt ráo của] tất cả các pháp đều 
là không và vô ngã. 

Chúng ta trải nghiệm khổ đau là do những nhân 
duyên tạo thành từ vô minh và các hành vi bất tịnh. 
Sự vô minh này là một nhận thức sa1 lệch. Vô minh 
không dựa trên nền tảng hợp lý, và do vô mình nhận 
hiểu các pháp theo cách trái ngược với bản chất hiện 
hữu thực sự của chúng, nên vô minh là lệch lạc, sa1 
lầm và mâu thuẫn với thực tại. Giờ đây, nếu chúng 
ta có thể xóa bỏ đi nhận thức sai lầm như thế, thì 
sự chấm dứt mọi khổ đau sẽ là điều có thể đạt được. 
Nếu chúng ta thấu hiểu được bản chất của thực tại, 
ta cũng có thể đạt đến trạng thái giải thoát khổ đau, 
hay tịch diệt, ngay trong tâm thức mình; và theo nội 
dung của pháp ấn thứ tư thì một sự giải thoát hay 
tịch diệt như thế là thực sự an lạc. 


Khi chúng ta xem xét những giảng giải khác 
nhau của các trường phái triết học đa dạng trong 
Phật giáo, bao gồm cả các trường phái Đại thừa, điều 
thiết yếu là phải phân biệt rõ những kinh điển nào 
[trình bày những ý nghĩa] rốt ráo quyết định (liễu 
nghĩa), và những kinh điển nào cần thiết phải có sự 
suy diễn sâu xa hơn (bất liễu nghĩa). Nếu chúng ta 
thực hiện sự phân biệt này chỉ thuần túy dựa vào 
kinh văn, chúng ta buộc phải thẩm xét bản kinh mà 
ta đang dùng [bằng cách] so sánh với một bản kinh 
khác, để xác định xem một điều gì đó [được nói trong 
kinh] là cần suy diễn thêm hay đã là ý nghĩa rốt ráo 
quyết định, và bởi vì điều này sẽ tiếp tục trong một 


32 


(đốn pÍitáp ấn 





quy trình tham cứu không có điểm dừng, nên đây 
không phải là một phương pháp đáng tin cậy lắm. 
Do đó, chúng ta buộc phải xác định một bản kinh là 
liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa dựa trên nền tảng của 
sự hợp lý. Như vậy, khi nói đến các trường phái triết 
học Đại thừa thì sự lý luận còn quan trọng hơn so 
với kinh văn. 

Làm sao chúng ta xác định được một điều gì đó 
[trong kinh văn] có cần suy diễn sâu xa hơn hay 
không? Có nhiều loại kinh văn thuộc nhóm cần suy 
diễn sâu xa hơn (bất liễu nghĩa), chẳng hạn như 
một số kinh văn nói rằng “phải giết chết cha mẹ của 
mình”. Nhưng vì những kinh văn như vậy [rõ ràng] 
không thể nhận hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ, 
theo ý nghĩa hiển lộ, nên chúng đòi hỏi phải có sự 
suy diễn sâu xa hơn. Ở đây, [hình ảnh] cha mẹ [phải 
được hiểu là] chỉ cho các hành vi bất thiện và tham 
á1, vốn sẽ dẫn đến sự tái sinh trong tương lai. 


Tương tự, trong những tantra như là Bí mật tập 
hội (Guhyasamaja), đức Phật dạy rằng phải giết 
chết Như Lai hay đức Phật, và nếu giết chết được 
đức Phật, quý vị sẽ đạt đến sự giác ngộ tối thượng. 


Rõ ràng là những kinh điển này cần thiết phải 
có sự suy diễn sâu xa hơn. Tuy nhiên, trong một số 
kinh điển khác thì sự cần thiết suy diễn không được 
bộc lộ rõ ràng như thế. Như bản kinh giảng về 12 
mắt xích của duyên khởi có dạy rằng, do nơi nguyên 
nhân mà các kết quả được sinh ra. Lấy ví dụ như, do 
vô minh trong tâm thức nên sinh ra các hành vi bất 


33 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





tịnh. Mặc dù nội dung của những kinh điển thuộc 
loại này là đúng thật ở một mức độ, nhưng chúng 
vẫn được xếp vào nhóm kinh điển bất liễu nghĩa, vì 
khi nói rằng “vô minh sinh ra các hành vi bất tịnh” 
thì điều đó không dựa trên quan điểm nhận thức rốt 
ráo. Chỉ trên bình diện quy ước thông thường thì một 
pháp nào đó mới có thể sản sinh ra một pháp khác. 
Theo quan điểm nhận thức rốt ráo thì bản chất của 
pháp ấy là không. Như vậy, bởi vì còn có một mức độ 
[ý nghĩa] sâu xa hơn không được đề cập trong những 
kinh điển loại này, nên chúng được xem là bất liễu 
nghĩa. 


Những kinh điển liễu nghĩa là những kinh, như 
Tâm kinh Bát-nhã, mà trong đó đức Phật thuyết 
giảng về bản chất rốt ráo của các pháp, rằng “sắc 
chính là không, không chính là sắc, ngoài sắc chẳng 
có không”. Vì những kinh điển như thế nói về bản 
chất rốt ráo của các pháp, về sự hiện hữu rốt ráo, về 
tánh Không, nên chúng được xem là mang ý nghĩa 
quyết định (liễu nghĩa). Tuy nhiên, chúng ta cũng 
cần lưu ý rằng, trong các trường phái tư tưởng Phật 
giáo khác nhau có những phương cách khác nhau 
để phân biệt giữa kinh điển liễu nghĩa và bất liễu 
nghĩa. 

Nói một cách đại lược thì các bản văn của 
trường phái Trung quán cụ duyên (Madhyamika 
Prasangika) - đặc biệt là các luận giải của ngài Long 
Thụ và đệ tử là Nguyệt Xứng - là liễu nghĩa và giảng 
giải đầy đủ nhất về quan điểm tánh Không mà đức 


34 


(đốn pÍitáp ấn 





Phật đã dạy. Quan điểm tánh Không được giảng giải 
trong các bản văn này không có mâu thuẫn với sự lý 
luận, mà đúng hơn là dựa trên lý luận. 


Trong số các kinh điển liễu nghĩa cũng bao gồm 
cả những kinh điển thuộc về lần chuyển pháp luân 
thứ ba, cụ thể như kinh Như Lai Tạng, vốn thực 
sự là cội nguồn căn bản đã sản sinh ra những luận 
giải Trung đạo như Tương tục Tối thượng (Sublime 
Continuum) và hợp tuyển các bài tụng ca của ngài 
Long Thụ. Trong lần chuyển pháp luân thứ ba cũng 
bao gồm một số kinh điển khác, như kinh Giải Thâm 
Mật, mà theo một số các bậc thầy Tây Tạng cũng 
được xem là liễu nghĩa. 


Các học giả này (chẳng hạn như các học giả phái 
Jonang)' bảo vệ một quan điểm độc đáo về tánh 
Không mà về mặt thuật ngữ được gọi là ha không 
kiến”, và họ nói đến các loại tánh Không khác nhau 
là phẩm tính của các pháp khác nhau. Họ cho rằng 
các pháp [theo quy ước] thế gian tự chúng là không, 
và các pháp rốt ráo là không hàm chứa các pháp thế 
gian. 


1 Phái Jonang là một chỉ phái của phái Ca-đương (Kadam) thuộc 
Phật giáo Tây Tạng, có nguồn gốc khởi đầu từ khoảng đầu thế kỷ 
12 với ngài Yumo Mikyo Dorje, nhưng chỉ thực sự phát triển đáng 
kể vào khoảng đầu thế kỷ 14 với ngài Dolpopa Sherab Gyeltsen 
(1292-1361). Xem Phật Quang Đại Từ điển, mục từ Tước Nam 
phái; xem thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Jonang và http:// 
kalachakranet.org/kalachakra_tantra_jonang_history.html Các 
tên gọi khác của chi phái này là Tước-nam phái, Tước-nang phái, 
Giác-nang phái, đều là phiên âm từ chữ Jonang. 


35 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Quý vị có thể hiểu cách giải thích về tánh Không 
này như sau. Khi nói các pháp [theo quy ước] thế 
gian tự chúng là không, có nghĩa là vì các pháp [theo 
quy ước] thế gian không phải là bản chất rốt ráo của 
chính tự thân chúng, nên tự chúng là không. Nhưng 
các học giả Tây Tạng này không diễn giải điều đó 
theo cách như thế, họ bảo vệ quan điểm rằng, vì các 
pháp [thế gian] tự chúng là không nên chúng không 
hề hiện hữu. 

Như chúng ta được biết qua lịch sử, có nhiều bậc 
thầy thuộc nhóm các học giả này quả thật đã đạt 
được những chứng ngộ bậc cao qua đủ các giai đoạn 
phát khởi và giai đoạn thành tựu của tu tập Mật 
thừa, nên nhất định là họ đã có được một tri kiến 
thâm diệu về sự giải thích tánh Không theo phương 
cách đặc biệt của họ. Nhưng nếu chúng ta nhận hiểu 
tánh Không theo nghĩa rằng, vì sự vật tự chúng là 
không theo một cách thức mà chúng không hề hiện 
hữu, thì điều đó hắn cũng giống như nói rằng không 
có gì hiện hữu cả! 

Vì các vị này bảo vệ quan điểm là các pháp thế 
gian (theo quy ước) không hiện hữu, tự chúng là 
không, nên họ cho rằng bản chất rốt ráo [của các 
pháp ấy] là một pháp thực sự hiện hữu, tự nó có khả 
năng hiện hữu, là sự hiện hữu dựa vào tự tính sẵn 
có. Và khi nói về tánh Không của chân lý rốt ráo này, 
họ liên hệ đến việc pháp ấy không hàm chứa sự hiện 
hữu như một pháp thế gian. 


Dharmashri, đệ tử của ngài Yumo Mingyur 


36 


(đốn pÍitáp ấn 





Dorje, một trong những người đề xuất quan điểm 
này, có nói trong một bản văn mà tôi đã từng đọc, 
rằng quan điểm tánh Không của ngài Long Thụ là 
một quan điểm hư vô. 


Như vậy, hệ tư tưởng [tha không kiến] này cho 
rằng, vì các pháp [thế gian] theo quy ước tự chúng 
là không, nên điều duy nhất hiện hữu là chân lý rốt 
ráo, và chân lý rốt ráo đó hiện hữu một cách chân 
thật, dựa vào tự tính. 


Rõ ràng sự bám víu theo một quan điểm triết học 
như thế là mâu thuẫn trực tiếp với quan điểm tánh 
Không được giảng giải trong các kinh thuộc Kinh hệ 
Bát-nhã, trong đó đức Phật đã tuyên thuyết rõ ràng 
và dứt khoát rằng, trong tương quan với tánh Không 
thì không hề có sự phân biệt giữa các pháp [thế gian] 
theo quy ước với các pháp rốt ráo. Ngài đã giảng giải 
tánh Không của các pháp rốt ráo bằng cách sử dụng 
nhiều từ đồng nghĩa để chỉ chân lý rốt ráo, chỉ ra 
rằng từ hình sắc cho đến sự toàn tri, tất cả các pháp 
đều là không như nhau. 


Những người theo phái Trung quán Cụ duyên 
đã đề xuất các giáo lý cao nhất mang tính triết học 
của Phật giáo. Mặc dù các vị này nói rằng các pháp 
là trống không và có bản chất là không, nhưng điều 
này không có nghĩa là mọi hiện tượng không hề hiện 
hữu. Nói đúng hơn là, các pháp không tự chúng hiện 
hữu hay thuộc về chính mình, bằng vào khả năng 
tự thân hay dựa vào tự tính sẵn có. Sự thật là các 
pháp có những đặc điểm của sự hiện hữu, như khởi 


bXi 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





sinh tùy thuộc vào các yếu tố hay điều kiện nhân 
duyên khác. Do đó, các pháp là phụ thuộc, vì không 
hề có bản chất độc lập. Chính thực tế các pháp có sự 
phụ thuộc về bản chất nơi những yếu tố khác là một 
dấu hiệu cho thấy các pháp không có bản chất độc 
lập. Vì thế, khi những người theo phái Trung quán 
Cụ duyên nói về tánh Không, đó là họ nói về bản 
chất phụ thuộc của các pháp về mặt duyên khởi. Do 
đó, sự nhận hiểu về tánh Không [như thế] không hề 
mâu thuẫn với thực tại quy ước của các pháp. 


Vì các pháp khởi sinh phụ thuộc vào các yếu tố, 
điều kiện, nhân duyên khác, nên những người theo 
phái Trung quán Cụ duyên sử dụng bản chất phụ 
thuộc của các pháp như là nền tảng cuối cùng cho 
việc xác lập tánh Không của các pháp. Không có bản 
chất độc lập, các pháp không hề hiện hữu dựa vào tự 
tính sẵn có. Tính hợp lý của giáo lý duyên khởi là hết 
sức mạnh mẽ, không chỉ vì nó phá tan nhận thức sai 
lầm rằng sự vật hiện hữu dựa vào tự tính sẵn có, mà 
còn vì nó cũng đồng thời bảo vệ hành giả không rơi 
vào sự cực đoan của thuyết hư vô. 

Trong các tác phẩm riêng của ngài Long Thụ, 
chúng ta thấy rằng tánh Không phải được nhận hiểu 
trong tương quan với thuyết duyên khởi. Trong luận 
Đại Trí Độ, ngài Long Thụ nói: “Vì không có pháp 
nào mà không sinh khởi một cách phụ thuộc, nên tất 
cả các pháp đều là không.” 


Rõ ràng là quan điểm về tánh Không của ngài 
Long Thụ phải được nhận hiểu trong tương quan 


38 


Qiiới thiệu pề các fanufr@ 





với thuyết duyên khởi, không chỉ ở những tác phẩm 
của chính ngài, mà cả trong tác phẩm của các nhà 
luận thích về sau, chẳng hạn như ngài Phật Hộ 
(Buddhapalita), một người [có văn phong] rất súc 
tích nhưng sáng sủa, rõ ràng, và ngài Nguyệt Xứng 
(Chandrakirti) trong các tác phẩm của ngài như 
Minh cú luận (Prasannapadä - giải thích Trung 
quán luận của ngài Long Thụ), Nhập Trung luận 
thích (bổ sung và tự chú về Trung quán luận của 
ngài Long Thụ), cũng như Tứ bách luận thích (chú 
giải tác phẩm Tứ bách luận của ngài Thánh Thiên). 
Nếu so sánh tất cả các tác phẩm này, quý vị sẽ thấy 
rất rõ là quan điểm về tánh Không như ngài Long 
Thụ giảng giải phải được nhận hiểu trong tương 
quan với thuyết duyên khởi. Và khi đọc những bản 
luận giải này, quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy hết sức 
khâm ngưỡng ngài Long Thụ. 


Trên đây là một sự giải thích ngắn gọn về hệ 
thống Kinh điển trên con đường tu tập Phật pháp. 


Giới thiệu về các Tantra 


( ầ heo quan điểm lịch sử, có một cách giải 
thích về sự phát triển của các tantra 

cho rằng đức Phật đã thuyết dạy các tantra khác 
nhau vào những thời điểm nào đó... Tuy nhiên, theo 
tôi thì giáo pháp tantra cũng có thể hình thành như 
là kết quả khi các vị hành giả đạt đến sự chứng ngộ 


39 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





bậc cao và có được khả năng khám phá đến mức trọn 
vẹn nhất các yếu tố cũng như tiềm năng trong cơ thể. 
Kết quả của sự chứng ngộ như vậy là các vị có thể có 
được những nhận thức cao siêu và các thị kiến, nhờ 
đó có thể tiếp nhận các giáo pháp tantra. Do đó, khi 
nói về các giáo pháp tantra, chúng ta không nên có 
một quan điểm cứng nhắc về một thời điểm lịch sử 
cụ thể. 


Trong một tantra trọng yếu là Thời luân 
(Kalachakra), chính đức Phật dạy rằng, khi ngài 
chuyển pháp luân lần thứ hai trên đỉnh Linh Thứu, 
ngài cũng [đồng thời] thuyết dạy một hệ thống giáo 
pháp tantra [khác với hệ thống kinh điển] tại một 
nơi gọi là Dhanyakataka.! Có một sự khác biệt quan 
điểm giữa các học giả Tây Tạng về sự phát triển của 
giáo pháp tantra, bao gồm cả tantra Thời Luân. Một 
nhóm [học giả] cho rằng đức Phật đã thuyết giảng 
các giáo pháp tantra vào ngày trăng tròn sau khi 
ngài giác ngộ viên mãn được một năm, trong khi 
nhóm học giả thứ hai cho rằng ngài đã thuyết dạy 
các giáo pháp tantra một tháng trước khi nhập Niết- 
bàn. 

Quan điểm thứ hai dường như đáng tin cậy hơn, 
vì chính trong tantra Thời luân có nói rằng vào lúc 
đức Phật chuyển pháp luân lần thứ hai trên đỉnh 


Đây là một thị trấn nằm gần Amaravati trong vùng thung lũng 
Krishna thuộc quận Guntur, của vùng Andhra Pradesh, Ấn Độ. 
Tên gọi này có nghĩa là “thị trấn lúa gạo”. Thung lũng Krishna là 
một vùng sản xuất lúa gạo quan trọng. 


40 


Qiiới thiệu pề các fanufr@ 





Linh Thứu, ngài cũng thuyết giảng giáo pháp tantra 
ở Dhanyakataka. Dường như có một số ít tantra 
thuộc hệ thống tantra ở trình độ cơ bản đã được đức 
Phật thuyết giảng trong hình tướng thông thường 
của một vị tỳ-kheo đã thọ đại giới, nhưng nói chung 
thì khi ngài thuyết giảng hầu hết các tantra, ngài 
đều hiện thân như vị Hộ Phật chính của tantra đang 
được thuyết giảng. 


Sự hành trì theo Mật thừa có thể được thực hiện 
khi một người đã đạt được nền tảng vững chắc trên 
đường tu tập theo như chỉ dạy trong hệ thống kinh 
điển. Nền tảng này bao gồm một sự nhận hiểu đúng 
về tánh Không, như đã được thuyết giảng trong lần 
chuyển pháp luân thứ hai, và một nhận thức về tâm 
nguyện vị tha, mong muốn đạt đến giác ngộ vì lợi 
ích cho tất cả chúng sanh, trên căn bản của lòng từ 
bI cùng với sự thực hành sáu pháp ba-la-mật. Cho 
nên, chỉ sau khi đã thiết lập được một nền tảng thích 
hợp trong những pháp môn tu tập thông thường thì 
quý vị mới có thể hành trì Mật thừa như một pháp 
tu bổ sung. 


Những gì thâm diệu nhất có thể được tìm thấy 
trong tantra Tối thượng Du-già. Chính nhờ tantra 
này, quý vị có thể đạt đến sự nhận hiểu về thuật ngữ 
“tánh Phật” hay “yếu tính thành Phật”, hay nói theo 
cách khác là “tánh giác không nhiễm ô” được giảng 
giải trong [luận giải] Tương tục Tối thượng [của ngài 
Di-lặc]. Ý nghĩa sâu xa nhất của khái niệm này chỉ có 
thể được nhận hiểu trong tantra Tối thượng Du-già. 


4I 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Cho dù chúng ta có lập luận rằng tự thân [luận 
giải] Tương tục Tối thượng đã bàn đến tánh Phật 
trong hình thức đầy đủ nhất [của khái niệm này], 
thì một điều hết sức rõ ràng là chỗ hoạt dụng rốt 
ráo của tánh Phật chính là tâm quang minh bản sơ 
như [chỉ được] giảng giải trong tantra Tối thượng 
Du-gìà. 

Sự độc đáo và thâm diệu của Tối thượng Du-già 
là tantra này giảng giải và vạch ra những phương 
pháp không chỉ để chứng nghiệm những tiến triển 
tâm linh trên con đường tu tập ở mức độ thô của tâm 
thức, mà còn giảng giải những kỹ năng và phương 
pháp để vận dụng mức độ vi tế nhất của tâm thức, 
tức là tâm quang minh bản sơ. Khi quý vị có khả 
năng chuyển hóa tâm quang minh bản sơ vào toàn 
bộ con đường tu tập, quý vị sẽ có được trong tay một 
công năng cực kỳ mạnh mẽ. 


Thông thường, khi tu tập thiền định nhất tâm, 
chúng ta vận hành tâm thức ở cấp độ thô, và vì thế 
đòi hỏi một sự nỗ lực chú tâm và tỉnh giác cao độ để 
sự tập trung tâm ý không bị xao nhãng. Nếu có một 
kỹ năng hay phương pháp nào đó giúp ta có thể loại 
bỏ được sự xao nhãng đi kèm với những mức độ tâm 
thức thô trược này, thì hẳn là không cần phải có sự 
nỗ lực chú tâm đến mức như thế. Tantra Tối thượng 
Du-già giảng giải những phương pháp giúp quý vị 
có thể làm tan rã và mất đi tất cả những cấp độ tâm 
thức thô trược, nâng tâm thức lên đến một cấp độ 
mà sự xao nhãng không thể nào khởi sinh được nữa. 


42 


Qiiới thiệu pề các faufr@a 





Ngoài ra, theo tantra Tối thượng Du-già thì 
phương pháp để đưa tâm quang minh bản sơ, cấp độ 
tâm thức vi tế nhất, đi vào toàn bộ con đường tu tập 
là phải làm tan rã hay mất đi tất cả những cấp độ thô 
trược của tâm thức cùng với những năng lượng thúc 
đẩy chúng. Có 3 phương pháp chính để làm điều này. 
Phương pháp thứ nhất là dùng phương tiện khí lực 
Du-già; phương pháp thứ hai là thông qua sự trải 
nghiệm 4 trạng thái hÿ lạc, và phương pháp thứ ba 
là thiền quán về vô niệm. 

Ở đây chúng ta cần nhớ rằng, cho dù những 
phương pháp này khác biệt nhau, nhưng chúng ta 
có thể đạt đến những thành tựu lớn lao bằng vào 
bất kỳ phương pháp nào trong số đó. Chúng ta cũng 
nên biết rằng, những thành tựu này có thể đạt được 
không chỉ bằng một phương pháp, mà [cũng có thể] 
nhờ sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau. 
Chẳng hạn, nếu như hôm nay chúng ta khởi sinh 
một tâm niệm lành, cho dù nó có thể là nhân để đạt 
đến nhất thiết trí trong tương lai, nhưng điều này 
không có nghĩa rằng chỉ riêng một tâm niệm lành ấy 
là nhân đưa đến nhất thiết trí. 


Trong tác phẩm Văn-thù Thánh ngữ được biên 
soạn bởi một đạo sư Ân Độ là Phật Trí (Buddhajnana) 
có nói rằng, do cấu trúc vật lý của cơ thể và những 
nguyên tố hiện có trong con người chúng ta hiện 
đang sống trên hành tinh này, nên ngay cả ở mức 
độ thông thường cũng có những lúc nào đó chúng ta 
trải nghiệm được cấp độ vi tế của tâm quang minh 


45 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





một cách tự nhiên. Những trải nghiệm như thế xảy 
ra trong lúc chúng ta ngủ, ngáp, choáng ngất và cực 
khoái tình dục. 


Điều này chứng tỏ rằng trong tự thân chúng 
ta sẵn có một tiểm năng nhất định có thể được trải 
nghiệm sâu xa hơn. Trong 4 trạng thái kể trên, trạng 
thái lúc đang hoạt động tình dục là cơ hội tốt nhất để 
[hành giả] phát triển sâu xa hơn. 


Ở đây tuy tôi dùng từ ngữ thông thường là cực 
khoái tình dục, nhưng không có hàm ý chỉ đến hành 
vi tình dục thông thường. Ý nghĩa muốn diễn đạt ở 
đây là kinh nghiệm đi vào sự hợp nhất với một người 
phối ngẫu thuộc giới tính khác, và nhờ phương tiện 
đó mà các nguyên tố trên đỉnh đầu được tan chảy, 
đồng thời thông qua năng lượng [tu tập] thiền quán 
mà tiến trình cũng được đảo ngược. 


Điều tiên quyết phải có trước khi tiến hành sự tu 
tập như vậy là quý vị phải có đủ khả năng tự bảo vệ 
mình không rơi vào sa1 lầm tai hại của sự xuất tinh. 
Cụ thể, theo giảng giải trong tantra Thời luân thì 
việc xuất tỉnh như thế rất nguy hại cho sự tu tập của 
quý vị. Và vì ngay cả trong giấc mơ hành giả cũng 
không nên rơi vào kinh nghiệm xuất tỉnh, nên các 
tantra có trình bày những kỹ thuật khác nhau để 
vượt qua lỗi lầm này. 

Điều này trái lại với những giảng giải trong Luật 
tạng, vốn [là hệ thống] thiết lập bộ khung giới luật 
cho giới tăng sĩ Phật giáo. Trong Luật tạng có đưa ra 
một ngoại lệ miễn trừ cho việc xuất tỉnh trong giấc 


44 


Qiiới thiệu pề các faufr@ 





mơ, vì điều đó vượt ngoài khả năng kiểm soát của 
người tu tập, nhưng theo tantra thì điều này vẫn bị 
xem như phạm lỗi. Kinh nghiệm tan hòa tâm thức 
được sinh ra từ dục vọng phiền não thông thường, 
nên hành giả nhất thiết phải có khả năng tạo ra nó. 


Điểm cốt yếu ở đây là, nhờ vào năng lực của dục 
vọng mà quý vị mới có khả năng làm tan hòa các 
nguyên tố trong thân thể. Hệ quả của điều này là, 
khi trải nghiệm trạng thái vô niệm, quý vị phải có 
khả năng hướng sự chú tâm vào việc thiển quán về 
tánh Không. Vì thế, khi quý vị trải nghiệm trạng thái 
vô niệm như là kết quả của sự tan hòa các nguyên tố 
trong thân thể, nếu quý vị có được khả năng chuyển 
sự nhận hiểu như thế thành một sự nhận biết về 
tánh Không, thì đó là quý vị đã đạt được sự thành 
tựu chuyển hóa một cảm xúc phiền não, dục vọng, 
thành trí tuệ nhận biết tánh Không. 


Khi quý vị có được khả năng vận dụng tâm thức 
hỷ lạc vô niệm này vào sự nhận biết tánh Không, thì 
kết quả đạt được sẽ là trí tuệ diệu lực có công năng 
như một phương thức đối trị và phá trừ mọi phiền 
não. Vì thế, đây là một điển hình trí tuệ khởi sinh 
từ phiền não và rồi đối trị, phá trừ phiền não, cũng 
giống như những con mọt được sinh ra từ gỗ và rồi 
ăn phá được gỗ. 

Đây là một ý nghĩa rất đáng chú ý trong việc đức 
Phật hiện thân với hình tướng của một bổn tôn thiền 
- bổn tôn chính của mạn-đà-la - và đi vào hợp nhất 
với vị phối ngẫu khi ngài thuyết giảng pháp tu Mật 


45 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





thừa. Vì thế, trong tiến trình tu tập, các hành giả tự 
quán tưởng bản thân mình thành một bổn tôn như 
thế, trong sự hợp nhất với một vị phối ngẫu. 

Một nét độc đáo và thâm diệu khác nữa của giáo 
pháp tantra là về tiến trình đạt đến lưỡng thân 
Phật: Sắc thân và Pháp thân. Theo hệ thống kinh 
điển, việc người tu tập nỗ lực đạt đến sắc thân và 
pháp thân của một vị Phật là kết quả của sự nuôi 
dưỡng tâm Bồ-đề, mong cầu giác ngộ vì lợi ích cho 
tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, thân Phật không thể 
thành tựu nếu không có đủ các nhân duyên, và các 
nhân duyên này nhất thiết phải tương ưng với kết 
quả của chúng. Điều đó có nghĩa là, nhân và quả 
phải có những khía cạnh tương đồng. 


Các kinh văn nói về các nhân thành tựu sắc 
thân Phật trong ý nghĩa là một thân tâm linh độc 
đáo được thành tựu bởi các vị Bồ Tát đã tiến tu siêu 
việt - vốn là nhân tố chính để thành tựu thân Phật 
- và cuối cùng trở thành sắc thân Phật. Điều này 
cũng được nói đến trong các bản văn của Tiểu thừa. 
Mặc dù trong các bản văn ấy không trình bày một 
phương pháp hoàn chỉnh để thành tựu nhất thiết 
trí, nhưng quả thật có nói đến một số pháp tu nhất 
định hướng đến việc thành tựu các tướng hảo và tùy 
hình của đức Phật. 


Tantra Tối thượng Du-già thì khác hẳn, có vạch 
ra những nhân tố và phương pháp độc đáo để thành 
tựu cả pháp thân và sắc thân của một vị Phật. 


Để tiến hành tu tập một pháp môn làm tác nhân 


46 


Qiiới thiệu pề các fqnufr@ 





chính hoặc phụ trong việc thành tựu sắc thân Phật, 
người tu tập theo Mật thừa trước hết phải rèn luyện 
thành tựu các năng lực tinh thần. Nói cách khác, 
người ấy phải thao dượt trước tác nhân này. Điều 
quan trọng trong pháp du-già bổn tôn - vốn vận 
dụng sự quán tưởng trong thiền tập - là hành giả 
phải tự biến mình thành biểu hiện đặc thù của một 
bổn tôn. 


Có những bản văn, chẳng hạn như tantra diễn 
giải Kim Cương Điện (Vajrapanjara), và các bản chú 
giải Ấn Độ liên quan, nói rõ rằng việc thành tựu 
pháp thân Phật đòi hỏi phải có sự thiền tập và hành 
trì theo một pháp môn có những đặc trưng tương 
ưng với pháp thân [mà hành giả sẽ] thành tựu. Điều 
này chỉ đến việc thiền tập về tánh Không thông qua 
sự trực nhận mà trong đó toàn bộ các trình hiện 
[phân biệt] nhị nguyên và sản phẩm [ảo tưởng] của 
khái niệm đều đã bị phá trừ. Tương tự, để thành 
tựu sắc thân Phật, hành giả cũng phải tu tập theo 
một pháp môn có những đặc trưng tương ưng với sắc 
thân [mà hành giả sẽ] thành tựu. Việc dấn thân tu 
tập theo một pháp môn có những đặc trưng tương 
ưng với hình thái của Phật quả sẽ thành tựu, cụ thể 
là sắc thân Phật, là nguồn năng lực và sự quan trọng 
không thể thiếu. Các tantra loại này trình bày một 
pháp môn có những đặc trưng - được gọi theo thuật 
ngữ Phật học là Bốn sự thanh tịnh viên mãn - tương 
ưng với hình thái [của Phật quả] sẽ thành tựu theo 
4 phương cách: (1) giác ngộ thanh tịnh viên mãn, 
(2) sắc thân thanh tịnh viên mãn, (3) ngoại duyên 


47 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





thanh tịnh viên mãn, và (4) công hạnh thanh tịnh 
viên mãn.! 

Tất cả các tông phái Đại thừa đều thừa nhận 
rằng việc thành tựu Phật quả, vốn là sự hợp nhất 
lưỡng thân Phật, đòi hỏi một điều thiết yếu là phải 
dấn thân tu tập theo một pháp môn có sự hợp nhất 
cả phương tiện và trí tuệ. Tuy nhiên, sự hợp nhất trí 
tuệ và phương tiện theo như trong kinh điển chưa 
phải là một sự hợp nhất hoàn toàn. Mặc dù kinh 
văn nói đến trí tuệ trong ý nghĩa là trí tuệ nhận 
biết tánh Không, và phương tiện có nghĩa là sự thực 
hành 6 pháp ba-la-mật như bố thí, trì giới v.v... 
nhưng sự hợp nhất phương tiện và trí tuệ ở đây chỉ 
hàm nghĩa là sự tu tập trí tuệ nhận biết tánh Không 
được bổ sung bởi một yếu tố phương tiện chẳng hạn 
như là tâm Bồ-để; và sự tu tập tâm Bồ-đề cùng 
những phương tiện khác lại được bổ sung và hỗ trợ 
bởi một yếu tố trí tuệ, chẳng hạn như sự nhận biết 
tánh Không. Nói cách khác, theo kinh văn thì cả hai 
yếu tố của pháp môn tu tập - trí tuệ và phương tiện - 
không thể cùng hiện hữu trong một niệm tưởng [duy 
nhất] của tâm thức. 


Một dạng thức tu tập như thế chỉ là sự hợp nhất 
tương đối giữa phương tiện và trí tuệ. Dù sự tu tập 
trí tuệ không tách rời khỏi các yếu tố phương tiện, 
cũng như sự thực hành phương tiện không tách rời 


1 Có thể so sánh sự tương đồng với Tứ thanh tịnh được đề cập trong 
các Kinh văn Hán tạng, bao gồm: (1) Trí thanh tịnh, (2) Thân 
thanh tịnh, (3) Duyên thanh tịnh, và (4) Tâm thanh tịnh. 


48 


Qiiới thiệu pê các faufr@ 





khỏi các yếu tố trí tuệ, nhưng đó vẫn chưa phải là 
một dạng thức hợp nhất hoàn toàn giữa phương tiện 
và trí tuệ. Chỉ riêng Mật thừa mới có thể được dùng 
như một tác nhân hay pháp môn rốt ráo để thành 
tựu trạng thái Phật quả với sự hợp nhất hoàn toàn 
giữa sắc thân và pháp thân. 


Vấn đề ở đây là, hình thức tu tập hay pháp môn 
nào là khả dụng khi phương tiện và trí tuệ được 
hợp nhất không chia tách. Trong sự tu tập theo Mật 
thừa thì đó là pháp tu du-già bổn tôn mà trong đó 
sắc tướng thiêng liêng của một vị bổn tôn được hình 
dung quán tưởng trong từng niệm tưởng, đồng thời 
với sự tỉnh giác [nhận biết] về bản chất rỗng không 
hay tánh Không của sắc tướng ấy. Trong một niệm 
tưởng [duy nhất] của tâm thức có sự quán niệm cả về 
bổn tôn cùng với sự nhận hiểu về tánh Không. Cho 
nên, một niệm tưởng [duy nhất] như thế của tâm 
thức là một nhân tố thuộc về cả phương tiện lẫn trí 
tuệ. 


Thêm nữa, khi chúng ta nỗ lực nuôi dưỡng niềm 
tự hào thiêng liêng, hay cảm giác đồng nhất với một 
thánh thể thiêng liêng trong lúc hành trì pháp du- 
già bổn tôn, đó là chúng ta đang nỗ lực vượt qua cảm 
giác và nhận thức của sự phàm tục. Theo tôi thì điều 
này giúp chúng ta làm cho tánh Phật sẵn có trong 
chính mình được hiển lộ rõ hơn. 


Để đạt được niềm tự hào kiên định của việc hóa 
thân thành bổn tôn, cần phải có sự quán tưởng vững 
chãi về sắc tướng và hình trạng của vị bổn tôn đó. 


49 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





Thông thường, do khuynh hướng tự nhiên và hệ quả 
của ý niệm chấp ngã nên chúng ta luôn sẵn có cảm 
nhận về một “cái tôi” và tự đặt nền tảng trên thân 
thể và tâm thức của mình. Nếu chúng ta nuôi dưỡng 
theo cách tương tự một nhận thức mạnh mẽ về hình 
trạng của chính ta như một vị bổn tôn, ta cũng sẽ có 
khả năng nuôi dưỡng niềm tự hào thiêng liêng - cảm 
giác đồng nhất với một vị bổn tôn - bằng cách chú 
tâm vào sắc thân thiêng liêng [của vị bổn tôn đói. 


Để thành tựu tâm thức nhất thiết trí trong chính 
bản thân mình, chúng ta phải phát triển nhân tố 
chính cho một tâm thức như thế, vốn không chỉ là 
một dạng thức bất kỳ nào của thức, mà là một thức 
tương tục kéo dài. Điều đó có nghĩa là, tâm thức với 
tánh Không mà ta nhận biết để thành tựu nhất thiết 
trí đó, phải là một loại tâm thức đặc biệt, thường 
hằng trong ý nghĩa là nó có sự tương tục. Các trạng 
thái nhiễm ô của tâm, chẳng hạn như phiền não... là 
do ngoại duyên mà sinh khởi. Do đó, chúng biến hiện 
bất thường. Chúng khởi sinh vào một thời điểm nhất 
định và rồi tan biến đi. Do vậy, mặc dù độc hại nhưng 
chúng không thường hằng, trong khi tâm thức mà 
chúng ta nhận biết được bản chất khi đạt đến nhất 
thiết trí phải là thường hằng trong ý nghĩa nó có sự 
tương tục và không sinh khởi từ ngoại duyên. 

Điều này có nghĩa là chúng ta cần có khả năng 
nhận biết được bản chất rỗng không của tâm thức 
thanh tịnh, một tâm thức vốn chưa từng bị nhiễm ô 
bởi ảnh hưởng của mọi phiền não. 


50 


Qiiới thiệu pề các fqnufr@ 





Bây giờ, nhìn từ tự thân quan điểm tánh Không 
thì hầu như không có sự khác biệt nào giữa tánh 
Không của một ngoại duyên, chẳng hạn như một 
chổi cây, với tánh Không của một bổn tôn, chẳng 
hạn khi hành giả tự mình hóa thân thành một bổn 
tôn như Phật Đại Nhật (Vairocana), nhưng nhìn từ 
góc độ của những chủ thể được phẩm định bởi tánh 
Không thì có một sự khác biệt. 


Điều quan trọng của pháp bổn tôn du-già là, đó là 
một kiểu trí tuệ đặc biệt nhận biết được tánh Không 
của vị bổn tôn mà cuối cùng sẽ trở thành nhân tố 
chính để thành tựu Phật quả nhất thiết trí. Vì thế, 
pháp bổn tôn du-già là sự hợp nhất giữa sự trong 
sáng, vốn là hình ảnh quán tưởng về bổn tôn, với 
sự thâm diệu, vốn là sự nhận biết được tánh Không 
[của bổn tôn đói]. 


Và, theo như kinh văn thì đức Phật chưa bao 
giờ chấp nhận việc một người khởi sinh phiền não 
vì lợi ích cho chính họ, hay nhìn từ góc độ là để đạt 
đến sự chứng ngộ của chính mình trên đường tu tập. 
Nhưng trong kinh điển thỉnh thoảng cũng có đề cập 
đến những trường hợp mà điều này được chấp nhận, 
khi một vị Bồ Tát nhận thấy việc vận dụng những 
phiền não nào đó là hữu ích và lợi lạc cho mục đích 
của những người khác. 


Đức Phật dạy rằng, mặc dù phẩn dơ làm ô uế 
phố phường, nhưng lại hữu ích khi được dùng làm 
phân bón nơi đồng ruộng. Cách vận dụng phiền não 


51 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





đặc biệt của hàng Bồ Tát có thể làm lợi lạc cho người 
khác tương tự như vậy. 


Trong khi theo kinh văn thì đức Phật không bao 
giờ chấp nhận việc một vị Bồ Tát khởi sinh sân hận, 
nhưng ta lại thường nhận thấy đối với phàm nhân 
chúng ta thì sân hận là những năng lượng cảm xúc 
rất mạnh, thực sự có thể giúp ta giải quyết sự việc. 


Trong các tantra, chúng ta thấy đức Phật có 
đưa ra một ngoại lệ cho việc khởi sinh sân hận, vì 
trong đó có dạy những kỹ năng và phương pháp để 
vận dụng sân hận vào những mục đích tích cực. Tuy 
nhiên, chúng ta phải luôn cảnh giác rằng, ngay cả 
khi vận dụng sân hận vào những mục đích tích cực, 
thì động cơ chính [của việc đó] cũng phải là ý nguyện 
vị tha, mong muốn đạt đến giác ngộ vì sự lợi lạc cho 
người khác. Khi được khởi sinh từ một động cơ như 
thế, những sân hận do hoàn cảnh được chấp nhận. 
Tầm quan trọng của phương diện phẫn nộ ở một số 
bổn tôn có thể được hiểu trong bối cảnh này. 

Như vậy, trên đây chỉ là một số khác biệt giữa hệ 
thống kinh điển và hệ thống tantra, hoặc cũng có thể 
nói là những đặc điểm vượt trội của con đường tu tập 
theo Mật thừa. 


52 


(?ốm lớp tfqnfrd 





Bốn lớp Tantra 


Í ụ rong tantra diễn giải Kim Cương Điện 
(VajrapanJara) có nêu rõ, hệ thống các 
tantra được phân chia thành bốn lớp. Như chúng 
ta vừa đề cập ở trên, những đặc điểm thâm diệu và 
độc đáo của Mật thừa chỉ được trình bày trọn vẹn 
trong Tantra Tối thượng Du-già. Vì thế, chúng ta 
nên xem các lớp tantra thấp hơn như là những bậc 
thang dẫn lên Tantra Tối thượng Du-già. Mặc dù sự 
giảng giải về các phương pháp để đưa dục vọng vào 
con đường tu tập là một điểm chung của cả bốn lớp 
tantra, nhưng mức độ của dục tính có khác nhau [ở 
mỗi lớp]. Trong lớp tantra đầu tiên là Tác Tantra, 
phương pháp để đưa dục vọng vào con đường tu 
tập là liếc nhìn vào người phối ngẫu. Trong các lớp 
tantra tiếp theo, những phương pháp được áp dụng 
là cười, nắm tay hay ôm nhau và hợp nhất. 


Bốn lớp tantra được gọi tên theo chức năng và 
phương thức tịnh hóa khác nhau của mỗi lớp. Trong 
lớp tantra thấp nhất, thủ ấn hay hình dạng biểu 
hiện của bàn tay được xem là quan trọng hơn nội 
du-già, vì thế lớp này được gọi là Tác Tantra (Action 
Tantra). 

Lớp tantra thứ hai có sự chú trọng như nhau đối 
với cả 2 khía cạnh [thủ ấn và nội du-già], được gọi 
là Hành Tantra (Performance Tantra). Lớp thứ ba 
là Du-già Tantra (Yoga Tantra) chú trọng vào nội 


55 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





du-già nhiều hơn so với các hành động bên ngoài. 
Lớp thứ tư được gọi là Tối thượng Du-già Tantra 
(Highest Yoga Tantra) không chỉ vì nhấn mạnh vào 
tầm quan trọng của nội du-già, mà còn vì không có 
lớp tantra nào khác vượt trội hơn nó. 


Theo giảng giải của phái Nyingma Đại Toàn 
Thiện thì [trong đạo Phật] có 9 thừa.! Ba thừa đầu 
tiên là Thanh văn thừa, Độc giác thừa và Bồ Tát 
thừa, kết hợp thành hệ thống [Kinh thừa, tu tập 
theo] kinh điển. Ba thừa tiếp theo bao gồm Tác Mật 
thừa, Hành Mật thừa và Du-già Mật thừa, được gọi 
là các thừa ngoại mật, vì các thừa này chú trọng 
nhiều vào sự tu tập các hành vi bên ngoài, cho dù 
cũng có đề cập đến giới hạnh ngoại vi và nội thể của 
hành giả. Ba thừa cuối cùng được gọi là các thừa 
nội mật, được gọi tên bằng các thuật ngữ của phái 
Đại Toàn Thiện là: Đại Du-già (Mahayoga), Vô tỷ 
Du-già (Annuyoga) và Tối thượng Du-già (Atiyoga). 
Ba thừa nội mật này được xem là các phương pháp, 
hay phương tiện để đạt đến sự kiểm soát, vì trong đó 
chỉ bày các phương pháp làm hiển lộ những cấp độ 
vi tế nhất của tâm thức và năng lượng. Với những 
phương tiện này, hành giả có thể đưa tâm thức mình 


_ 


Bách khoa Toàn thư Phật giáo liệt kê 9 thừa theo quan điểm của 
phái Ninh-mã (Nyingma) là: (1) Thanh . hp - SFMZ&› (2) 
Duyên . thừa (hay Độc giác thừa) - ##%#, (3) Bồ Tát thừa 
- ## # › (4) Tác Mật thừa - †£ _ 5 Hành „ thừa - 7# 
#®› (6) n „' Mật thừa - #„#‡#£ › (7) Đại Du-già Mật n. - 
*ifm## 5 › (8) Vô tỷ Du-già Mật nn - #311? # , (9) Vô 
thượng (hay tr nh Du-già Mật thừa - #_L Zf?n # Sài 


54 


<tễ quát đính 





vào một trạng thái sâu lắng vượt ngoài những phân 
biệt đối đãi chẳng hạn như tốt hoặc xấu, trong sạch 
hoặc nhiễm ô... và điều này giúp cho hành giả có khả 
năng vượt ra khỏi những ước lệ thế tục như vậy. 


Lễ quán đảnh 


( Ậ rong ba thừa ngoại mật, nghì thức lễ 


quán đảnh hay khai thị hầu như khá 
giống nhau. Tuy nhiên, trong Tối thượng Du-già Mật 
thừa, do sự đa dạng của các tantra thuộc lớp này nên 
cũng có những khai thị khác nhau được sử dụng như 
những yếu tố để làm chín mùi cho một tantra cụ thể 
mà theo đó nghi lễ được tiến hành. 


Các loại quán đảnh khác nhau cần thiết cho 
những lớp tantra cụ thể. Chẳng hạn, trong Tác Mật 
thừa có hai lễ khai thị không thể thiếu là quán đảnh 
nước và quán đảnh đỉnh đầu. Trong Hành Mật thừa 
không thể thiếu 5 quán đảnh trí tuệ và trong Tối 
thượng Du-già Mật thừa thì tất cả 4 loại quán đảnh 
đều được xem là thiết yếu, bao gồm quán đảnh bình, 
quán đẳnh bí mật, quán đảnh trị kiến trí tuệ và ngữ 
khái §h7 


Dù vậy, các truyền thống khác nhau cũng sử 
dụng các thuật ngữ khác nhau. Chẳng hạn, theo 
phái Cựu truyền hay Nyingma thì lễ khai thị Kim 
cang Đạo sư được gọi là “Kha thị Ảo hóa” và khai thị 
đệ tử được gọi là “quán đảnh lợi lạc” v.v... Ngoài ra 


55 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





còn có một lễ khai thị “Kim cang Toàn thiện”. Trong 
dòng Đại Toàn Thiện, riêng lễ khai thị thứ tư lại 
được chia nhỏ hơn thành 4 lễ, như lễ khai thị phức 
giải V.V... 

Thuật ngữ “khai thị, trong Phạn ngữ là 
abhishem, có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo ngữ 
cảnh. Trong nghĩa rộng, nó có thể được hiểu như một 
nhân tố làm chín mùi hay một nhân tố giúp khai mở 
(quán đẳnh nguyên nhân), trong ý nghĩa con đường 
tu tập thì đó là khai mở pháp tu chân thật giải thoát 
(quán đảnh đạo lộ), và cuối cùng là khai mở trạng 
thái [Phật] quả, là một kết quả được thanh tịnh hóa 
(quán đẳnh thành tựu). Trong dòng Đại Toàn Thiện 
cũng nói đến một kiểu khai thị khác nữa, khai thị 
nền tảng căn bản (quán đảẳnh căn bản). Khai thị này 
chỉ đến [tâm] quang minh, vốn có công năng như 
một nền tảng và giúp cho các pháp khai thị khác 
có thể được tiến hành. Nếu một người thiếu đi công 
năng nền tảng của tâm quang minh bản sơ, hẳn là 
những quán đảnh tiếp theo sau đó sẽ không thể thực 
hiện. 

Trong trường hợp của một pháp ngoại duyên 
như cái bình, chổi cây... chúng ta không thể nói đến 
nhân tố làm chín mùi (quán đảnh nguyên nhân), 
đến con đường tu tập (quán đẳnh đạo lộ) hay trạng 
thái [Phật] quả được thành tựu (quán đẳnh thành 
tựu) v.v... Chỉ trên nền tảng một cá nhân vốn sẵn có 
công năng của tâm quang minh bản sơ, trong phạm 
vi đó ta mới có thể nói đến một nhân tố làm chín mùi 


56 


Qhuẩn bị cfto lễ quán đđdnft 





(nguyên nhân) hay một con đường tu tập (đạo lộ) 
đưa đến trạng thái [Phật] quả cuối cùng (thành tựu). 
Như vậy, nói chung [khi kể cả quán đảnh căn bản] là 
có 4 loại quán đảnh. 


Chuẩn bị cho lễ quán đảnh 


ể tiến hành nghi lễ quán đảnh, ta cần 

có một mạn-đà-la, là cung điện không 
thể suy lường hay trú xứ thiêng liêng của vị bổn tôn. 
Có nhiều loại mạn-đà-la: như mạn-đà-la được tạo 
ra bởi định lực, mạn-đà-la do tô vẽ, mạn-đà-la làm 
bằng cát, và trong Tối thượng Du-già Mật thừa còn 
có thân mạn-đà-la, được dựa trên thân thể của vị 
Guru, và mạn-đà-la của tâm Bồ-đề tương đối.! 


Trong tất cả các loại trên, mạn-đà-la cát là chủ 
yếu, vì đây là loại duy nhất mà trong tiến trình 
chuẩn bị có thể thực hiện tất cả các nghi thức liên 
quan đến cúng dường đạo tràng, dây lễ v.v... Ngoài 
ra cũng kết hợp cả việc thực hiện các điệu múa lễ, 
bao gồm nhiều dạng thế khác nhau của bàn tay và 
bước chân. 


z "^ . Z ẨZ Z S . Z 
Có nhiều kiểu múa lễ khác nhau. Có kiểu múa 


1 Tâm Bồ-để là tâm nguyện tu tập thành tựu quả Phật vì lợi ích cho 
tất cả chúng sanh. Giai đoạn phát khởi ban đầu được gọi là tâm 
Bồ-để tương đối, còn được chia ra thành Bồ-để tâm nguyện (là sự 
phát khởi ý nguyện) và Bồ-để tâm hành (là sự thực hành ý nguyện 
đó). Thông qua sự tu tập đúng Chánh pháp, hành giả đạt đến tâm 
Bồ-để tâm, tức là tâm giác ngộ viên mãn. 


57 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





lễ được tiến hành khi cúng dường đạo tràng nơi xây 
dựng mạn-đà-la. Một kiểu múa lễ khác được thực 
hiện sau khi hoàn tất [xây dựng] mạn-đà-la, như 
một sự cúng dường lên các vị bổn tôn của mạn-đà- 
la đó. Ngoài ra còn có một kiểu múa lễ gọi là múa 
Cham, được kết hợp với các hoạt động để tiêu trừ 
chướng nạn. 


Nhiều tự viện nhỏ rất thông thạo việc thực hiện 
các điệu múa lễ này, nhưng chúng ta có thể phải 
nghi ngờ về sự nhận hiểu của họ đối với các biểu 
tượng và ý nghĩa ẩn tàng của chúng. [Hiện nay,] 
phần đông người ta xem việc múa lễ của họ như một 
màn biểu diễn, một kiểu trình diễn sân khấu. Điều 
này phản ánh một sự thật đáng buồn là các tantra 
đang suy thoái dần. Tôi từng học được trong lịch sử 
Ấn Độ rằng, một trong các nhân tố dẫn đến sự suy 
đổi của tantra và giáo lý đạo Phật ở Ấn Độ chính 
là do sự phát triển nhanh quá mức các tu tập Mật 
thừa. Nếu một hành giả thiếu những nền tảng căn 
bản tiên quyết thiết yếu cho sự tu tập Mật thừa, thì 
những kỹ năng và thiền tập Mật thừa có thể sẽ tai 
hại hơn là lợi ích. Điều này giải thích vì sao những 
tu tập Mật thừa được gọi là “bí mật”. 


Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, ngay cả trong 
các bản văn mật thừa thì các giới biệt giải thoát của 
người xuất gia cũng được xưng tán rất nhiều. Tantra 
Thời luân căn bản, là tantra đứng đầu trong tất cả 
các tantra Tối thượng Du-già, nói rằng: “Trong số 
những kim cang đạo sư đứng ra thực hiện thuyết 


58 


Qhun bị co lễ quán đđdnft 





pháp và hành lễ thì các vị xuất gia đã thọ Cụ túc giới 
là cao nhất, các vị sa-di là hạng giữa và hàng cư sĩ 
là thấp nhất.” 


Ngoài ra, có nhiều loại giới luật khác nhau được 
thọ nhận trong tiến trình nhận lễ quán đảnh. Bồ Tát 
giới có thể được thọ nhận đối trước hình tượng Phật, 
không cần phải có sự hiện diện của một vị thầy. 
Ngược lại, các giới biệt giải thoát và giới nguyện Mật 
thừa nhất thiết phải được trao truyền từ những con 
người thật đang sống, với hình tướng của một vị đạo 
SƯ. 


Nếu muốn tiến triển thành công trên con đường 
tu tập Mật thừa, điều thiết yếu là quý vị phải được 
chính vị đạo sư (guru) của mình trao truyền cho một 
niềm hứng khởi và sự gia trì của dòng truyền thừa 
không gián đoạn, khởi đầu từ đức Phật Kim Cang 
Trì (Vajradhara), để khơi dậy được tiểm năng trong 
tâm thức nhằm đạt đến trạng thái thành tựu Phật 
quả. Sự trao truyền này đạt được thông qua lễ quán 
đảnh. Vì thế, trong tu tập Mật thừa, vị đạo sư (guru) 
là rất quan trọng. 


Vì đạo sư giữ một vai trò quan trọng như thế 
trong tu tập Mật thừa, nên có nhiều bản văn Mật 
thừa đã nêu rõ những phẩm tính [phải có] của một 
vị đạo sư Mật thừa. 

Người ban lễ quán đảnh phải có những phẩm 
tính thích hợp. Vì thế, trước khi thọ nhận quán đảnh 
thì điều quan trọng là chúng ta phải khảo xét xem vị 
đạo sư [ban quán đảnh] đó có đủ những phẩm tính 


59 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





cần thiết hay không. Người ta nói rằng, dù phải mất 
đến 12 năm cho việc xác định vị thầy có đủ phẩm 
tính cần thiết hay không, chúng ta cũng nên dành 
thời gian để làm việc đó. 

Một vị đạo sư kim cang đủ phẩm hạnh là người 
luôn phòng hộ ba cửa ngõ thân, khẩu, ý của mình, 
không để rơi vào các hành vi bất thiện, và là người 
hòa nhã, tỉnh thông tam học: giới, định, tuệ. Ngoài 
ra, vị ấy cũng phải nắm được cả hai hệ thống nội thể 
và ngoại vi của 10 nguyên lý. Tác phẩm Sự sư pháp 
ngũ thập tụng (SFÉf;+ z-T?8) [của ngài Mã Minh] 
mô tả một người thiếu lòng bi mẫn, nhiều sân hận, 
bị sai khiến bởi sức mạnh của tham ái và thù hẳn, 
không có hiểu biết về tam học: giới, định, tuệ, cũng 
như luôn cao ngạo với chút ít kiến thức hiện có, như 
vậy là không đủ phẩm tính để trở thành một vị đạo 
sư Mật thừa. 


Thế nhưng, nếu như vị đạo sư cần phải có những 
phẩm tính nhất định thì người đệ tử cũng vậy, cũng 
phải có những phẩm tính nhất định. Khuynh hướng 
không tốt hiện nay là [người ta thường] tham gia bất 
cứ lễ quán đảnh nào, do bất kỳ vị lạt-ma nào chủ trì, 
mà không có sự khảo xét tìm hiểu trước, và thọ nhận 
quán đảnh rồi sau đó lại phê phán vị lạt-ma ấy. 


Về phía vị đạo sư, điều quan trọng là phải thuyết 
giảng phù hợp với những nguyên lý chung của con 
đường tu tập theo Phật pháp, lấy khuôn khổ chung 
của Phật pháp làm nguyên tắc để dựa vào đó mà xác 
định tính đúng đắn của những gì mình thuyết giảng. 


60 


họ trì giới nguyện 





Điểm cốt yếu là vị thầy không nên có ý nghĩ kiêu 
mạn rằng đối với các đệ tử của mình thì ông ta có 
quyền uy tuyệt đối và có thể làm bất cứ điều gì ông 
ta muốn. Tục ngữ Tây Tạng có câu rằng: “Dù đã 
chứng ngộ sánh bằng các bổn tôn thì vẫn phải sống 
sao cho phù hợp với mọi người.” 


Thọ trì giới nguyện 


ột khi đã nhận lễ quán đảnh, quý vị có 

một trách nhiệm lớn lao là phải thọ trì 
các giới nguyện. Trong Tác Mật thừa và Hành Mật 
thừa, tuy đòi hỏi phải thọ Bồ Tát giới nhưng không 
cần thiết phải thọ trì các giới nguyện Mật thừa. 
Nhưng bất kỳ Mật thừa nào khác có quán đảnh kim 
cang đạo sư đều đòi hỏi phải thọ trì các giới nguyện 
Mật thừa. 


Nếu quý vị đặc biệt chú ý đến việc tu tập theo 
3 thừa ngoại mật! thì điều quan trọng là phải ăn 
chay. Việc người Tây Tạng phải ăn thịt khi sống ở 
Tây Tạng là có lý do, vì khí hậu và sự khan hiếm các 
loại rau cải, nhưng ở những nước dồi dào rau cải thì 
việc từ bỏ hoặc hạn chế việc ăn thịt là tốt hơn nhiều. 
Đặc biệt khi quý vị có dịp mời mọc đông người đến 
để chiêu đãi thì việc sử dụng thức ăn chay là rất tốt. 


1 Bao gồm Tác Mật thừa, Hành Mật thừa và Du-già Mật thừa, được 
xem là có tầm mức thấp hơn so với Tối thượng Du-già Mật thừa 
nên trong nguyên bản Anh ngữ thường dùng “lower vehicles”. 


61 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Chuyện kể rằng, có một người dân du mục đến 
Lhasa và ngạc nhiên khi thấy thị dân ở đây ăn rau 
cải. Ông ta nói: “Người ở Lhasa không bao giờ chết 
đói, vì họ có thể ăn bất cứ món gì màu xanh.” 


Quan điểm của Phật giáo về vấn đề ăn chay nói 
chung là không cấm việc ăn thịt, ngay cả trong giới 
luật của người xuất gia, trừ ra một ngoại lệ là không 
ăn thịt của một số loài vật nhất định nào đó.? Các 
tăng sĩ ở Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan cũng ăn 
thịt. 

Trong ba thừa ngoại mật đều nghiêm cấm việc 
ăn thịt. Nhưng trong Tối thượng Du-già Mật thừa, 
hành giả được khuyến khích [hòa đồng cùng người 
khác trong việc] ăn uống năm loại thịt, năm loại 
rượu. Một hành giả hoàn hảo trong Tối thượng Du- 
già Mật thừa là người có khả năng sử dụng năng lực 
thiển tập để chuyển hóa năm loại thịt và năm loại 
rượu thành những chất thanh tịnh, và sau đó có khả 
năng sử dụng chúng để làm gia tăng năng lượng cơ 
thể. Nhưng nếu một người nào đó cố biện minh cho 


1 Người dân du mục ở Tây Tạng sống bằng cách nuôi súc vật lưu 
động trên những cánh đồng mênh mông, và vì thế thực phẩm 
hầu như duy nhất của họ là thịt và sữa động vật. Câu chuyện này 
muốn cho thấy rằng đối với dân du mục ở Tây Tạng thì chuyện ăn 
chay là điều mà do điều kiện sống nên họ có thể không bao giờ 
biết đến, nhưng với người dân định cư ở thủ đô Lhasa thì họ vẫn 
khuyến khích việc ăn chay. 

? Tùy theo vùng miễn mà ngoại lệ này có thể hơi khác nhau, nhưng 
nói chung các loại thịt như thịt chó, thịt trâu... được xếp vào ngoại 
lệ này, nghĩa là không được ăn. 


62 


()ftật giáo 0d t~ữ giới 





việc ăn thịt bằng cách tự xưng mình là hành giả Tối 
thượng Du-già Mật thừa, thì khi họ phải buộc phải 
dùng đủ năm loại thịt, năm loại rượu, họ có thể bộc 
lộ rõ sự kén lừa khó tính, ưa thích một vài món trong 
đó và từ chối những món khác với sự ghê tởm. 


Phật giáo và nữ giới 


( Ạ ôi nghĩ rằng việc đề cập đôi nét đến nữ 
giới và nữ quyền trong phạm vi Phật 
giáo ở đây cũng là thích hợp. 


Về nếp sống xuất gia, tuy rằng trong Luật tạng 
ghi rằng cả hai giới tăng ni đều có những cơ hội như 
nhau trong việc thọ nhận giới luật, nhưng chúng ta 
thấy rằng các vị tăng đã thọ Cụ túc giới được xem 
như cao quý hơn trong ý nghĩa là đối tượng của sự 
tôn trọng, cung kính.! Từ cách nhìn nhận này, ta có 
thể nói đã có phần nào đó phân biệt đối xử. 

Cũng trong kinh văn của Tiểu thừa, chúng ta 
thấy một vị Bồ Tát? đạt đến địa vị tu chứng cao 
nhất, chắc chắn sẽ thành tựu quả Phật ngay trong 
đời sống này, luôn được cho là nam giới. Chúng ta 
cũng thấy một cách giải thích tương tự trong các 


1 Điều này thể hiện rõ trong Bát kỉnh pháp, quy định việc chư ni 
phải cung kính chư tăng như thế nào. 

? Trong kinh văn Tiểu thừa thì khái niệm Bồ Tát thường được dùng 
để chỉ một vị sắp thành tựu Phật quả, thay vì mở rộng đến tất cả 
những ai đang tu tập theo Bồ Tát đạo như trong Đại thừa. 


63 


Cống quan )ltật giáo Cây Cạng 





kinh điển Đại thừa, rằng một vị Bồ Tát đạt đến địa 
vị tu chứng cao nhất, chắc chắn sẽ thành tựu giác 
ngộ viên mãn ngay trong đời này, là một đấng nam 
tử an trú nơi cảnh giới Tịnh độ Cực Lạc. Trong ba 
thừa ngoại mật cũng có sự giải thích như thế, nhưng 
trong Tối thượng Du-già Mật thừa thì khác. 


Trong Tối thượng Du-già Mật thừa, ngay cả bước 
đầu tiên thọ nhận quán đảnh cũng chỉ có thể được 
thực hiện trên căn bản có sự hiện diện của một hội 
chúng gồm các bổn tôn nam và nữ. Chư Phật thuộc 
Ngũ bộ cũng nhất thiết phải đi kèm với vị phối ngẫu 
của các ngài. 

Vai trò của nữ giới được nhấn mạnh trong Tối 
thượng Du-già Mật thừa. Việc khinh thường nữ giới 
là phạm vào một trong các giới nguyện gốc, cho dù 
không có sự vi phạm tương đương nào được đề cập 
[ngược lại] đối với nam giới. Ngoài ra, trong hành 
trì thiền tập thực sự về các bổn tôn mạn-đà-la, vị 
bổn tôn được quán tưởng thường thuộc về phái nữ, 
chẳng hạn như Kim cang Du-già nữ (Vajra Yogini) 
và Không tánh nữ (NaIratmya)... 


Hơn nữa, Mật thừa có nói về thời điểm trong giai 
đoạn thành tựu, khi hành giả được khuyến khích 
nên tìm kiếm một vị phối ngẫu để thúc đẩy sự chứng 
ngộ trên đường tu tập. Trong những trường hợp hợp 
nhất như thế, nếu một trong hai vị có sự chứng ngộ 
cao hơn, vị ấy sẽ có khả năng mang lại sự giải thoát, 
hay thành tựu trạng thái [Phật] quả cho cả hai. 


Do đó, theo sự giải thích trong Tối thượng Du- 


64 


()ftật giáo 0d t~ữ giới 





già Mật thừa thì một nữ hành giả có thể đạt đến giác 
ngộ viên mãn ngay trong kiếp này. Điều này cũng 
được khẳng định rõ ràng trong các tantra, chẳng 
hạn như tantra Bí Mật Tập hội (Guhyasama)a). 


Điều cơ bản nhất là trong Mật thừa, đặc biệt là 
trong Tối thượng Du-già Mật thừa, thì những gì mà 
hành giả dấn thân vào chính là một phương pháp để 
khám phá và phát triển những khả năng tiểm tàng 
trong chính bản thân họ. Đó là tâm quang minh bản 
sơ, và từ quan điểm đó thì cả nam giới và nữ giới đều 
sẵn có như nhau tiềm năng ấy, nên không có bất cứ 
sự khác biệt nào trong khả năng đạt đến trạng thái 
thành tựu [Phật] quả. 

Vì thế, khuynh hướng của đạo Phật về vấn đề 
phân biệt giới tính là: Không hề có sự phân biệt đối 
xử trong quan điểm rốt ráo, tức là quan điểm của Tối 
thượng Du-già Mật thừa. 


65 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





66 


CÁC PHÁP THỰC HÀNH TU TẬP 
THEO MẬT THỪA 


Tác Mật thừa 


( ý rong các lớp tantra căn bản, có hai cấp 


độ tu tập được đề cập và được gọi tên 
theo thuật ngữ Phật học là pháp Du-già có biểu 
tượng và pháp Du-già không biểu tượng. 

Theo một cách nhìn khác hơn thì Tác Mật thừa 
trình bày các pháp tu tập trong ý nghĩa là những 
phương pháp để thành tựu thân, ngữ, tâm của Phật 
quả giác ngộ. 

Phương pháp để thành tựu Phật thân được giảng 
giải trong ý nghĩa hình dung quán tưởng vị bổn tôn. 

Phương pháp để thành tựu Phật ngữ được giảng 
giải trong ý nghĩa 2 cách trì tụng mật chú: trì tụng 
phát ra âm thanh nhỏ đều và trì tụng thầm lặng 
trong tâm ý. 

Phương pháp để thành tựu Phật tâm được giảng 
giải trong ý nghĩa những gì mà thuật ngữ Phật học 
gọi là “sự định tâm mang lại giải thoát khi âm thanh 
chấm dứt”. Loại định tâm này đòi hỏi phải có sự 


67 


Cống quan )tật giáo Câu Cạng 





chuẩn bị bằng các pháp tu tập trước đó là “định tâm 
trong lửa” và “định tâm trong âm thanh”? 


Thành tựu Phật thân 


Í Ỹ rong Tác Mật thừa có bao hàm pháp tu 
để hành giả tự chuyển biến mình thành 
vị bổn tôn hay không, đó vẫn còn là điều mà các bậc 
thầy có ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có 
thể nói rằng, một hành giả Tác Mật thừa [ở mức 
1 Pháp tu tập này trong Anh ngữ gọi là “concentration abiding in 
fire” (định tâm trong lửa), và được giải thích là vì âm thanh của 
mật chú được hành giả lắng nghe như thể vang lên từ một cái lưỡi 
bằng lửa bùng lên trên đĩa mặt trăng trong tim hành giả, vào lúc 
đó được quán tưởng là quả tim của một vị bổn tôn. - Xem Tantric 
Techniques của Jeffrey Hopkins - Snow Lion Publications (ISBN: 
978-1559393201), trang 145: “It is called abiding ïn fire because 
the sounds of mantra are heard as if resounding within a tongue 
of flame on a moon disc at the heart of one“s own body visualized 
as that of a deity.” 
Giai đoạn tiếp theo này trong Anh ngữ gọi là “concentration 
abiding in sound” (định tâm trong âm thanh), và được giải thích 
trong cùng nguồn tư liễu dẫn trên là vì khi ấy hành giả sau khi đã 
định tâm vững chãi trong giai đoạn trước đó, liền tiếp tục quán 
tưởng hình dung một vị bổn tôn cực nhỏ hiện ra trong ngọn lửa, 
và trong trái tim nhỏ xíu của bổn tôn ấy cũng có một ngọn lửa nơi 
đĩa mặt trăng trong tim, và tâm thức hành giả trở thành như âm 
thanh của mật chú phát ra từ ngọn lửa tí xíu đó. Điểm cốt yếu ở 
đây là, hành giả vào lúc này lấy âm thanh của mật chú làm đối 
tượng chính của sự tập trung. (Theo Jeffrey Hopkins - Sách đã 
dẫn.) 


68 


(2ổm tôn cl-già 





độ] thông thường không cần thiết phải tự chuyển 
biến mình thành vị bổn tôn [của pháp tu]. Sự thiển 
tập của một hành giả thông thường được giới hạn 
đơn giản chỉ ở mức quán tưởng hình dung vị bổn tôn 
cùng hiện hữu với mình. Nhưng các hành giả chính 
yếu của Tác Mật thừa là những người có thể thực sự 
tự chuyển biến mình thành vị bổn tôn [của pháp tu] 
và quán tưởng bổn tôn trên nền tảng đó. 


Bốn tôn Du-già 


( Ạ heo như được giảng giải trong một 


tantra của Tác Mật thừa dành cho các 
hành giả chính yếu, việc hình dung quán tưởng một 
vị bổn tôn, chẳng hạn như đức Quán Thế Âm, hay vị 
bổn tôn du-già, có thể được mô tả trong 6 giai đoạn: 
bổn tôn tánh Không, bổn tôn mật chú, bổn tôn chủng 
tự, bổn tôn sắc tướng, bổn tôn thủ ấn và bổn tôn biểu 
tượng. 


Thiền quán bổn tôn tánh Không là chỉ đến việc 
quán tưởng về tánh Không của tự ngã chính mình 
và tự ngã của vị bổn tôn, quán xét về những nền 
tảng chung trong ý nghĩa bản chất của những điều 
ấy đều là rỗng không. 

Một cách khái quát, như trong Tứ bách kệ tụng 
của ngài Thánh Thiên có giảng giải, nhìn từ góc độ 
bản chất rốt ráo của các pháp thì không có bất kỳ sự 
khác biệt nào, bởi tất cả đều tương đồng ở điểm là 


69 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





không hề có sự tồn tại vốn có dựa vào tự tính. Nhìn 
từ bản chất rốt ráo, tất cả các pháp là đồng một thể 
trạng, do đó nói rằng vạn pháp cùng quy về nhất 
thể. Và mặc dù tất cả các pháp đều có bản chất rỗng 
không tương đồng, nhưng trên bình diện quy ước thì 
mỗi pháp đều có sự trình hiện khác biệt nhau, do đó 
nói rằng vạn pháp biến hiện từ nhất thể. 


[Trong giai đoạn] thiền quán bổn tôn mật chú, 
hành giả quán tưởng tiếng vang của mật chú [mà 
mình trì tụng] khởi sinh từ trạng thái tánh Không, 
vốn là bản chất rốt ráo của tự ngã chính mình và tự 
ngã của vị bổn tôn. Hành giả không quán tưởng hình 
thể các mẫu tự [của mật chú], mà chỉ là tiếng vang 
của mật chú bổn tôn đó. Duy trì trạng thái thiển 
quán này là giai đoạn thứ hai, thiển quán bổn tôn 
mật chú hay bổn tôn âm thanh. 


Trong giai đoạn thiển quán bổn tôn chủng tự, 
hành giả hình dung các âm tiết của mật chú tự vang 
lên và hiện khởi thành hình dạng các chủng tự đứng 
trên một đĩa mặt trăng trắng, nằm bên trong tự 
thân mình. 


Giai đoạn tiếp theo đó, hành giả hình dung các 
chủng tự của mật chú được chuyển biến thành sắc 
tướng thật của vị bổn tôn, đó là thiền quán bổn tôn 
sắc tướng. 


Thiền quán bổn tôn thủ ấn được thực hành một 
khi hành giả đã thể nhập sắc tướng của vị bổn tôn 
và dùng bàn tay thực hiện các thủ ấn đặc biệt, trong 


70 


Câmm qiiaứt frọttg của strtftận biết tá tít eftôrtg 





trường hợp của Liên hoa bộ thì [các thủ ấn này] được 
thực hiện ở [vị trí của] trái tim. 


Giai đoạn cuối cùng, thiển quán bổn tôn biểu 
tượng chỉ đến việc hành giả hình dung quán tưởng 
trên đỉnh đầu, nơi cổ họng và trái tìm của mình được 
gắn với 3 chủng tự lần lượt tương ứng là OM, AH, 
HUM đồng thời mời gọi các giác thể trí tuệ thâm 
nhập vào thân thể mình. 


Tầm quan trọng của 
sự nhận biết tánh Không 


ột đặc điểm căn bản của tất cả các pháp 

tu theo Phật giáo Mật thừa là hành 
giả phải luôn thiền quán về tánh Không trước khi 
tự chuyển biến mình thành một vị bổn tôn, cho dù 
nghi thức tu tập mà quý vị đang sử dụng có bao gồm 
những từ ngữ SanskrIit như Om svabhãva shuddha 
sarva-dharma hay không.! Điều đáng kể ở pháp 
thiền quán này là nó nhấn mạnh vào sự quan trọng 
của việc tự mình khởi sinh tuệ giác nhận biết tánh 
Không hướng vào hình tướng của vị bổn tôn. Cho dù 


1 Đây là câu tụng được dùng mở đầu trong hầu hết các nghi thức 
tu tập theo Mật thừa, chính là sự nhắc nhở thiển quán về tánh 
Không. Svabhavha nghĩa là trở nên, trở thành; shuddho nghĩa là 
thanh tịnh, trong sáng; sarva nghĩa là tất cả, hết thảy; dharma 
là các pháp, hiện tượng. Câu tụng này hàm nghĩa chung là: Tất 
cả các pháp đều trở nên thanh tịnh (do bản chất của chúng là 
Không). 


Z1 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





ở giai đoạn khởi đầu thì điều này chỉ được thực hiện 
ở mức độ hình dung, nhưng nó có tác dụng như một 
sự tập dượt trước, chuẩn bị cho giai đoạn mà trí tuệ 
nhận thức về tánh Không của hành giả thực sự sinh 
khởi trong sắc tướng của một thánh thể. Do đó, nếu 
hành giả không có được một sự nhận hiểu về tánh 
Không như được giảng giải theo các trường phái Du- 
già hay Trung đạo, thì sẽ rất khó để hành trì theo 
Du-già Mật tông. 


Hình tướng vị bổn tôn [của pháp tu] được khởi 
sinh từ chính trí tuệ nhận biết tánh Không của hành 
giả, ở đây được xem là tiêu biểu cho pháp môn tu tập. 
Đau đó, thỉnh thoảng hành giả phải tiếp tục củng cố 
ý niệm nhận biết bản chất rỗng không của vị bổn 
tôn đó. Đây là pháp thiền quán về những gì được gọi 
là “đại ấn làm thuần thục năng lực thành tựu sắc 
thân”, trong bối cảnh tu tập của Tác Mật thừa. 


Nếu hành giả sẵn có khả năng tập trung nhất 
tâm hay một tâm thức định tĩnh thì điều đó sẽ rất 
tốt. Còn nếu đang trong giai đoạn rèn luyện năng 
lực nhất tâm song song với sự tu tập theo Mật thừa, 
thì hành giả nên hành trì sau khi đã [quán tưởng] 
tự chuyển biến mình thành vị bổn tôn [của pháp tu], 
nhưng trước khi trì tụng mật chú. 


Có nhiều chỉ dẫn trong các tantra nói rằng, nếu 
hành giả cảm thấy mệt mỏi trong việc thiền tập thì 
có thể [quay sang] trì tụng mật chú. Vì thế, với các 
hành giả chưa có sự thiền tập mãnh liệt trong giai 
đoạn này, nếu cảm thấy mệt mỏi trong việc trì tụng 


72 


Cầm qttaứt frọttg của sttt tận biết tártft ftôttg 





mật chú, họ chỉ có thể dừng buổi tu tập. Cấu trúc 
thực sự của các nghi quỹ luôn nhấn mạnh trước hết 
vào việc thiền quán và xem việc trì tụng mật chú là 
thứ yếu. 


Thiền quán ở đây chỉ đến sự tu tập theo các pháp 
môn thâm diệu và rộng lón. Tu tập theo pháp môn 
thâm diệu là chỉ cho việc thiền quán về tánh Không, 
nhưng không phải tánh Không của bất kỳ [điều gì], 
mà tánh Không ở đây phải là bản tánh duy nhất của 
vị bổn tôn [theo pháp tu] mà quý vị đang hình dung 
quán tưởng. Việc chú tâm vào tánh Không của một 
vị bổn tôn như thế chính là nội dung của pháp tu 
này. 

Pháp môn thiền tập rộng lớn bao gồm 2 khía 
cạnh. Trước hết phải nỗ lực phát triển một hình ảnh 
vị bổn tôn được hình dung hết sức rõ nét, vì một khi 
quán tưởng thành tựu tự thân mình là vị bổn tôn 
với hình ảnh chắc chắn và rõ nét, hành giả sẽ có khả 
năng phát triển khía cạnh thứ hai, đó là niềm tự 
hào thiêng liêng. Một khi đã có được hình ảnh quán 
tưởng thật rõ ràng tự thân mình chính là vị bổn tôn, 
hành giả sẽ có khả năng phát triển một cảm giác tự 
hào thiêng liêng thật mạnh mẽ vì [cảm thấy] tự thân 
mình thực sự trở thành vị bổn tôn. 

Trong một tài liệu hướng dẫn thiền tập của đại 
sư Ấn Độ là Phật Trí (Buddha-Jnana)! có nêu lên 


1 Đại sư Phật Trí (Buddha-jñãna) là đệ tử của Đại sư Sư Tử Hiển 
(Haribhadra) và là thầy của ngài Gunamitra. Ngài sống vào 
khoảng thế kỷ 8, để lại rất nhiều tác phẩm Phật học (khoảng 


73 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





vấn đề là, cho dù vô minh là nguyên nhân nguồn cội 
của luân hồi, nhưng trong tu tập du-già bổn tôn của 
giai đoạn phát khởi lại không hề có pháp thiền quán 
đặc biệt về tánh Không. Vậy thì, làm sao ta có thể 
luôn cho rằng pháp du-già bổn tôn ấy có công năng 
đối trị vô minh? Để trả lời câu hỏi này, ngài Phật Trí 
giải thích rằng, sự tu tập du-già bổn tôn trong giai 
đoạn phát khởi là một pháp tu đòi hỏi thiền quán về 
tánh Không của sắc tướng bổn tôn, chứ không chỉ 
là thiển quán về vị bổn tôn ấy. Hành giả thiền quán 
về tánh Không của vị bổn tôn trong khi vẫn duy trì 
hình ảnh quán tưởng của vị bổn tôn ấy. Như vậy, sự 
tu tập du-già bổn tôn [của giai đoạn phát khởi] bao 
gồm 2 khía cạnh: sự chú tâm vào thực tại quy ước 
(tục đế) và sự chú tâm vào thực tại rốt ráo (chân đế). 


Các tantra [thuộc gia1 đoạn tu tập này] cũng nói 
đến 3 khuynh hướng: chú tâm vào tất cả những hiển 
lộ trong sắc tướng của vị bổn tôn, vào tất cả những gì 
nghe thấy như là mật chú, và vào bất kỳ kinh nghiệm 
tỉnh giác nào có được như là trí tuệ của bổn tôn. 


Khuynh hướng thứ nhất phải được nhận hiểu 
trong ý nghĩa không phải là để phát triển một cảm 
nhận [về vị bổn tôn] thông qua sự tin tưởng, mà là 
để đạt đến một mục đích rất cụ thể, đó là vượt qua 
cảm giác về sự tầm thường của bản thân hành giả. 

50 tác phẩm còn được biết), trong số đó có 14 tác phẩm hướng 
dẫn, luận giải về tantra Bí mật tập hội. (Theo Taranatha“s History 
of Buddhism in India - bản dịch Anh ngữ của Lama Chimpa và 


Alaka Chattopadhyaya, Motilal Banarsidass Publishers - 2010, 
ISBN: 81-208-0696-4, trang 415). 


74 


Cầm qtraứt frọttg của sttt lận biết tdttÊt leftôtrtg 





Từ cấp độ của một sự hình dung tưởng tượng, hành 
giả nỗ lực để nhận biết tất cả những gì hiện ra với 
mình trong hình tướng của vị bổn tôn. Vì thế, sự 
nhận hiểu khuynh hướng này phải luôn được dựa 
trên tánh Không. 


Một cách giảng giải khác về khuynh hướng này, 
cụ thể như được giảng giải trong phái Šãkya, đề cập 
đến ý nghĩa của tantra 3 lớp. Giáo pháp được biết với 
tên gọi Đạo lộ và Quả vị của phái này mô tả “tantra 
nguyên nhân” như nền tảng căn bản và hành giả 
được đào luyện để nhận hiểu được tầm quan trọng 
cũng như ý nghĩa của nền tảng căn bản này, nhằm 
đạt đến một nhận thức rằng tất cả các pháp đều 
thanh tịnh và thiêng liêng. 


Và một cách giảng giải khác nữa được tìm thấy 
trong tác phẩm “Những đề mục tổng quát trong tỉnh 
yếu mật tạng” của Đại sư Dodrup Jigme Tenpal 
Nyima thuộc phái Đại Toàn Thiện. Đại sư giải thích, 
việc phát triển nhận thức [rằng tất cả các pháp đều 
thanh tịnh] là xuất phát từ quan điểm tất cả các 
pháp hiện khởi trong luân hồi và [cảnh giới] an lạc 
thực ra chỉ là những hiển lộ hay diễn bày khác biệt 
của một nền tảng căn bản mà thuật ngữ của phái 
Đại Toàn Thiện gọi là giác tính bản sơ. Giác tính bản 
sơ này là cội nguồn của tất cả các pháp khởi sinh và 
hiển lộ trong sự phô diễn của thực tại - cõi luân hồi 
và [cảnh giới] an lạc đều chỉ là những hiển lộ của 
giác tính bản sơ, mà thật ra chính là cấp độ vi tế 
nhất của tâm quang minh. 


t5 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





Điều này tương tự với sự giảng giải của Trung 
Đạo, rằng tánh Không là nguồn gốc hay khởi nguyên 
của tất cả các hiện tượng [trong thế giới] quy ước, vì 
tất cả các hiện tượng đều là sự hiển lộ của cùng một 
bản chất rốt ráo, đó là tánh Không. Tương tự, các 
phái Šãkya và Nyingma đều giảng giải rằng, tất cả 
các pháp hiện khởi trong cõi luân hồi và [cảnh giới] 
an lạc đều chỉ là những hiển lộ hay diễn bày của 
giác tính bản sơ, đều có cùng loại khuynh hướng như 
nhau. 


Giác tính bản sơ hay tâm quang minh vì tế là 
thường tổn, trong ý nghĩa là có sự tương tục, và về cơ 
bản thì bản chất tỉnh yếu của tâm này là thuần khiết 
và thanh tịnh, vì không bị nhiễm ô bởi phiền não. Từ 
quan điểm đó, quý vị có thể mở rộng tầm nhìn thanh 
tịnh của mình để bao gồm tất cả các pháp, vốn thật 
ra chỉ là những hiển lộ của một nền tảng căn bản [là 
giác tính bản sơ]. 


Chúng ta cần nhớ rằng, những giảng giải khác 
nhau như trên đều được đưa ra từ quan điểm của 
Tối thượng Du-già Mật thừa. 

Và như vậy, đó chính là khởi điểm mà quý vị 
phải bắt đầu thực hành thiền tập. Và sau khi đã đi 
vào thiền tập, nếu cảm thấy mệt mỏi thì quý vị có 
thể thực hành trì tụng mật chú để thành tựu Phật 
ngữ. 

Tác Mật thừa nói về hai cách trì tụng mật chú, 
một là trì tụng thành tiếng với âm thanh chỉ vừa đủ 
cho chính mình nghe thấy; và hai là trì niệm trong 


76 


Chanh tựu phật tâm 





tâm, có nghĩa là không phát ra âm thanh, nhưng 
[trong tâm] hình dung âm thanh của mật chú. 


Thành tựu Phật tâm 


(Z)- tâm trong lửa là thuật ngữ dùng 
để chỉ pháp thiển mà hành giả quán 


tưởng các mật chú khác nhau, các âm tiết chủng tự... 
nơi trái tìm của vị bổn tôn thiển quán và hình dung 
những ngọn lửa cháy lên từ đó. 


Định tâm trong âm thanh là pháp thiền mà 
hành giả hình dung và chú tâm vào giọng đọc mật 
chú, không phải như chính mình đang trì tụng, mà 
như thể là đang nghe giọng đọc của một người khác. 


Như vậy, hành giả rèn luyện sự nhất tâm hay 
một tâm thức an định bằng những phương pháp này. 
Đó là lý do vì sao chúng ta thấy có những đoạn văn 
trong các tantra của Tác Mật thừa nói rằng, thông 
qua tu tập pháp định tâm trong lửa, hành giả sẽ đạt 
được sự nhu nhuyến thân tâm. Và rồi thông qua sự 
tu tập pháp định tâm trong âm thanh, hành giả sẽ 
thực sự đạt đến một tâm thức an định. 


Pháp [thiền tập] du-già thứ ba được gọi là pháp 
[định tâm] “nang lại giải thoát khi âm thanh chấm 
dứt”, là một pháp môn giúp cho hành giả đạt đến sự 
giải thoát nhờ chứng ngộ rốt ráo. 


Nói chung, nếu chúng ta muốn phân loại trong 


77 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





phạm vi của Tam tạng là Luật tạng, Kinh tạng và 
Luận tạng, thì các giáo pháp Mật thừa hẳn phải 
được xếp vào Kinh tạng. Vì thế, trong các tantra, 
chính đức Phật từng nói rằng ngài muốn thuyết dạy 
tantra theo cách giống như các bộ kinh. 


Ý nghĩa quan trọng của điều này là, những nét 
độc đáo và thâm diệu của tantra được đạt đến thông 
qua các pháp tu tập để nuôi dưỡng sự an định trong 
thiền tập. Nét độc đáo chung ở cả 4 lớp tantra, là điều 
tạo nên sự khác biệt giữa tu tập theo mật thừa với tu 
tập theo kinh điển, chính là phương pháp đặc biệt của 
tantra để nuôi dưỡng sự an định trong thiền tập. 

Có một điều tôi muốn làm rõ ở đây là, nói chung 
thì sự an định là một trạng thái tập trung của tâm 
thức, khi hành giả có khả năng duy trì sự chú tâm 
không xao nhãng vào một đối tượng đã chọn; do đó, 
những pháp tu để nuôi dưỡng một trạng thái như 
thế cũng phải [mang tính chất] chú tâm thay vì suy 
ngẫm. 

Tuệ giác nội quán là một kiểu thiển phân tích 
quán xét, nên những pháp tu để nuôi dưỡng tuệ giác 
nội quán cũng phải mang bản chất phân tích. 


An định là một trạng thái nâng cao của tâm thức, 
trong đó không chỉ là sự tập trung nhất tâm mà còn 
kèm theo cả những năng lực nhu nhuyến của thân 
tâm. Tương tự, tuệ giác nội quán cũng là một trạng 
thái nâng cao của tâm thức, trong đó năng lực phân 
tích được phát triển đến mức cũng kèm theo cả sự 
nhu nhuyến của thân tâm. 


78 


Chanh: tựu phật tâm 





Như vậy, vì thiền an định mang bản chất chú tâm 
và thiền quán chiếu mang tính chất phân tích, nên 
khi bàn về thiền tập nói chung, chúng ta nhất thiết 
phải sáng suốt nhận biết rõ là có nhiều pháp thiền 
khác nhau. Có những pháp thiền là trạng thái tâm 
thức tập trung vào một đối tượng, như pháp thiền về 
tánh Không, khi ấy tánh Không là đối tượng; trong 
khi đó, nếu thiền về tâm từ thì hành giả khởi tâm 
hướng về một trạng thái thương yêu từ mẫn. Ngoài 
ra còn có những pháp thiền mà đối tượng chú tâm là 
sự tưởng tượng, hình dung một điều gì đó. 


Theo sự giảng giải trong kinh điển và trong các 
tantra của 3 thừa ngoại mật, khi nuôi dưỡng tâm 
an định trong buổi thiền tập thì hành giả hoàn toàn 
tập trung duy trì nhất tâm, không vận dụng bất kỳ 
sự phân tích nào. Hai pháp thiền khác nhau thường 
được phân biệt trong tương quan so sánh khác biệt, 
nhưng trong Tối thượng Du-già Mật thừa có một 
pháp tu độc đáo giúp khai thông những điểm trọng 
yếu trong cơ thể, và nhờ việc chú tâm chính xác vào 
những điểm nhạy cảm này của cơ thể mà ngay cả tuệ 
giác nội quán cũng có thể được nuôi dưỡng thông qua 
pháp thiền định tâm. 


Trong sự tu tập theo kinh điển và 3 lớp tantra 
ngoại mật, việc đạt đến sự an định và tuệ giác nội 
quán luôn xảy ra tuần tự. Trước hết, hành giả đạt 
được tâm an định, rồi từ đó mới dẫn đến tuệ giác 
nội quán, nhưng trong Tối thượng Du-già Mật thừa, 
một số hành giả siêu việt có thể đồng thời đạt đến 
cả hai. 


79 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Pháp [thiền tập] du-già thứ ba đã nói trên [được 
gọi là] “sự định tâm mang lại giải thoát khi âm thanh 
chấm dứt”. Đây là một thuật ngữ được dùng để chỉ 
pháp thiền quán về tánh Không theo hệ thống Mật 
thừa. Pháp này cũng được gọi là pháp du-già không 
biểu tượng, còn 2 pháp thiển định tâm trước đó được 
gọi là pháp du-già có biểu tượng. 


Hành Mật thừa 


Í ‹ rong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, 


các mạn-đà-la thuộc Hành Mật thừa 
khá hiếm gặp, nhưng khi thực sự được áp dụng thì 
vị bổn tôn phổ biến nhất thường là đức Đại Nhật 
Như Lai (Vairochana Abhisambodh)). 


Hành Mật thừa cũng chỉ dạy con đường tu tập 
thuộc các phạm trù pháp du-già có biểu tượng và 
pháp du-già không biểu tượng. Ỏ đây, pháp du-già 
không biểu tượng chỉ cho việc thiền tập với sự nhấn 
mạnh vào tánh Không, trong khi pháp du-già có 
biểu tượng thì không có sự nhấn mạnh này. 


Cả Tác Mật thừa và Hành Mật thừa đều nói đến 
sự cần thiết phải hành trì pháp du-già bổn tôn và 
thực hành những giai đoạn nhập thất chuyên tu 
thiền tập thích hợp, theo sau là tham gia các nghỉ 
thức hành lễ của pháp tu tập đó. Trong Tác Mật 
thừa và Hành Mật thừa, việc hành lễ này chủ yếu 
chỉ cho một số pháp thức nhất định, chẳng hạn như 


80 


t2u-già trật thừa 





pháp thức trường thọ dựa trên nền tảng của một vị 
bổn tôn trường thọ... Các pháp thức khác, chẳng hạn 
như thành tựu giải thoát tối thượng v.v... không được 
mô tả chỉ tiết. 


Du-già Mật thừa 


Í ý antra quan trọng nhất đã được dịch 


sang Tạng ngữ thuộc lớp tantra này là 
Nhất thiết Như Lai Căn bản yếu lược,! có liên quan 
đến Kim Cang giới và bao gồm các tantra Nhất thiết 
trĩ, 


Tiến trình chung của con đường tu tập theo Du- 
già Mật thừa được giảng giải dựa trên nền tảng của 
3 yếu tố: (1) nền tảng của sự tịnh hóa, (2) con đường 
tu tập tịnh hóa và (3) thành tựu kết quả tịnh hóa. 


Nền tảng của sự tịnh hóa ö đây chỉ cho [4 nền 
tảng là] thân, ngữ, ý và hành vi của hành giả, còn 
con đường tu tập tịnh hóa chỉ cho [4 con đường là] 
thực hành tu tập đại ấn, pháp giới ấn, nguyện ấn và 
tuệ ấn hay tác ấn. Tương ứng với 4 nền tảng của sự 
tịnh hóa là thân, ngữ, ý và hành vi của hành giả, có 
4 con đường tu tập tịnh hóa và 4 thành tựu kết quả 


1 Tên đầy đủ trong bản dịch Hán văn của tantra này là Nhất Thiết 
Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội 
Đại Giáo Vương Kinh (—334e2 .# 3l k &ZL‡4 Znk 
‡⁄4( # 4#). Bản Tạng ngữ được dịch từ bản Phạn ngữ là Sarva- 
tathãgata-tattva-samgraha. 


81 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





tịnh hóa là Phật tâm, Phật ngữ, Phật tâm và Phật 
hạnh. Đó là lý do vì sao bản văn chính của lớp tantra 
này - tantra Căn bản yếu lược - lại gồm có 4 phần. 


Tối thượng Du-già Mật thừa 


(2): với người Tây Tạng chúng tôi, Tối 
Thượng Du-già Mật thừa cũng [quen 
thuộc và thiết yếu] giống như chế độ ăn uống hằng 
ngày. Tôi được biết là việc thực hành tu tập các 
tantra Căn bản yếu lược và Đại Nhật Như Lai đã 
phát triển rộng rãi ở Nhật Bản, với khá nhiều hành 
giả tu tập theo các thừa ngoại mật. Nhưng có vẻ như 
Tối Thượng Du-già Mật thừa thì chỉ được thấy trong 
truyền thống Tây Tạng, cho dù tôi không thể nói 
chắc chắn về điều này. 


Tối Thượng Du-già Mật thừa chủ yếu dành cho 
các hành giả tu tập là những con người thuộc cõi 
dục, với cấu trúc cơ thể được tạo thành từ sáu phần. 
Sáu phần này bao gồm ba phần chúng ta nhận được 
từ cha và ba phần nhận được từ mẹ. 


Một nét độc đáo của các pháp tu tập thâm diệu 
trong Tối Thượng Du-già Mật thừa là các pháp này 
vận dụng những kỹ năng không chỉ tương ứng với 
các hiện tượng liên quan đến các nền tảng của sự 
tịnh hóa như chúng hiện khởi trên bình diện thông 
thường, chẳng hạn như sự chết, trạng thái trung ấm 
và tái sinh, mà còn tương ứng cả với những nét đặc 


82 


Vi thượng (Ít già trật thừa 





thù của trạng thái thành tựu Phật quả, tức là Ba 
thân Phật. 

Tối thượng Du-già Mật thừa giảng giải về tên 
gọi tantra theo 3 cấp độ: tantra nhân, là cấp độ nền 
tảng, tantra pháp, là con đường tu tập, và fantra 
thành tựu là kết quả tu tập. Cả 3 cấp độ như vậy 
của tantra đều khởi sinh từ tâm quang minh bản sơ 
nội tạI. 

Nếu hiểu được tầm quan trọng của điều này, 
quý vị sẽ hiểu được sự giảng giải theo truyền thống 
Šãkya, vốn nói về một £an¿ra nhân được gọi là nền 
tảng của tất cả, hay căn bản thể, liên quan đến pháp 
mạn-đà-la và các vị bổn tôn trong đó, và tất cả đều 
thực sự khởi sinh từ căn bản thể này. 


Truyền thống Šãkya giảng giải rằng, căn bản thể 
hiển lộ trong các năng lực tỉnh thần cơ bản và các 
pháp thế gian với hình thức là những tính cách [cá 
biệt]. Tất cả các pháp trên con đường tu tập cũng 
hiển lộ trong căn bản thể, nhưng với hình thức của 
những phẩm hạnh, và tất cả các pháp thuộc về Phật 
quả thành tựu thì hiển lộ với hình thức của khả năng 
tính. Tương tự, trong các bản văn của phái Nyingma 
chúng ta cũng thấy có những nội dung như “sự đồng 
đẳng của căn và quả”. 

Vì tất cả các pháp thuộc [Phật] quả thành tựu là 
viên mãn và hiển lộ trong căn bản thểvới hình thức 
khả năng tính, nên chúng ta cũng có thể hiểu được 
những nội dung như là tính bất khả phân giữa Phật 
thân và Phật trí. Tuy nhiên, việc nhận hiểu đúng 


83 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





đắn những nội dung và khái niệm này cũng rất quan 
trọng, vì nếu không sẽ có nguy cơ đưa ra xác quyết 
sai lầm kiểu như quan điểm của phái Số luận, cho 
rằng cái chổi cây [vốn đã] hiện hữu cùng thời điểm 
với hạt giống sinh ra nó. 

Duy trì một khuynh hướng nhận thức rốt ráo 
như thế, chúng ta sẽ có thể nhận hiểu được điều mà 
ngài Di-lặc đã viết trong luận Tương tục Tối thượng 
rằng: “Tất cả những ô nhiễm của tâm thức chỉ là giả 
tạm và do ngoại duyên mà sinh; tất cả phẩm tính 
của tâm đều hiển lộ trong nó hoàn toàn tự nhiên.” 
Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những phẩm 
tính và sự chứng ngộ của tâm thức thực sự đang 
hiện hữu trong tâm, mà là chỉ tổn tại trong hình 
thức khả năng tính, bởi vì tất cả những điều đó đều 
hiển lộ như là khả năng tính trong tâm quang minh 
bản sơ. Từ cách nhìn này, ta cũng có thể hiểu được 
những nội dung như là “nhận biết được chân tâm 
bản tánh cũng tức là đạt đến giác ngộ viên mãn”. 


Cũng có những đoạn văn tương tự trong các 
tantra khác, chẳng hạn như tantra Hỷ Kim cang 
(Hevajra)', nói rằng: “Hết thảy chúng sanh hữu tình 
vốn đã giác ngộ viên mãn nhưng bị che chướng bởi 
những nhiễm ô trong tâm thức.” Tantra Thời luân 
cũng hết sức nhấn mạnh vào tâm quang minh bản 


1 Hỷ kim cang (-#2Ñ], Tibetan: Kye'¡ rdo rje) là một trong các vị 
bổn tôn chính của Mật thừa, với vị phối ngẫu là Không tánh nữ 
(Nairatmya - Tibetan: bdag med ma) đã được nhắc đến trong 
sách này. 


84 


Øĩối thượng du già trật thưa 





sơ nội tại này, nhưng sử dụng từ ngữ khác, gọi là 
“biến mãn kim cang không giồi”. 


Trong tác phẩm “Minh đăng chiếu thứ đệ ngũ 
đạo phẩm”, chú giải về 5 đạo phẩm thuộc giai đoạn 
thành tựu [đạo quả] được nói trong tantra Bí mật 
tập hội, ngài Long Thụ dạy rằng, hành giả trụ vào 
một trạng thái thiền ảo hóa sẽ nhận thức tất cả hiện 
tượng theo cùng khuynh hướng đó. Điều này hàm ý 
rằng, ở giai đoạn thành tựu [đạo quả], khi hành giả 
có đủ khả năng khởi tâm trong một thân hết sức vi 
tế, thuật ngữ gọi là áo hóa thân, vốn là bản chất của 
năng lượng và tâm thức vi tế nhất, hành giả ấy sẽ 
mở rộng nhận thức đến tất cả hiện tượng, nhận thức 
về chúng như là những hiển lộ của tâm quang minh 
bản sơ này. 


Và cho dù chúng ta có thể là có khả năng nhận 
hiểu về tất cả chúng sanh như là những hiển lộ của 
tâm quang minh bản sơ nội tại, bởi vì xét đến cùng 
thì đây là cội nguồn căn bản mà từ đó tất cả được 
sinh khởi, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, làm sao 
chúng ta có thể biện minh một cách hợp lý rằng toàn 
cõi pháp giới cũng đều là sự hiển lộ của tâm quang 
minh bản sơ nội tại này? Tôi không nghĩ ở đây có thể 
viện dẫn rằng pháp giới, hay tất cả các pháp, đều 
thuộc về bản chất của tâm thức, cho dù tư tưởng của 
trường phái Duy thức trong Phật giáo luôn cho rằng 
đó chính là bản chất của toàn bộ thực tại bên ngoài. 
Ý nghĩa ở đây có phần hơi khác biệt. Chúng ta nên 
hiểu về toàn cõi pháp giới, nghĩa là tất cả các hiện 


85 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





tượng bên ngoài, như là những sáng tạo, hiển lộ hay 
trình hiện của tâm quang minh bản sơ nội tại này, 
thay vì là thuộc về bản chất của nó. 


Như vậy, khi một người trải nghiệm sự hiển lộ 
của tâm quang minh bản sơ nội tại này, vốn là cấp 
độ vi tế nhất của tâm thức, thì vào lúc đó toàn bộ các 
cấp độ thô trược của những tiến trình năng lượng và 
tỉnh thần đều mất đi hay tan rã. Những gì hiển lộ 
trước tâm thức ở mức độ [vi tế] như thế đều chỉ là 
tánh Không thanh tịnh. 


Trong Mật thừa có những kỹ năng và phương 
pháp được giảng giải để giúp cho hành giả có thể 
vận dụng được tâm quang minh bản sơ nội tại, vốn 
được hiển lộ một cách tự nhiên vào thời điểm lâm 
chung hay những thời điểm khác. Nói chung, theo 
hệ thống kinh điển thì thời khắc cuối cùng của một 
tâm thức đang chết đi được cho là vô ký, mặc dù rất 
vi tế. Nhưng trong tantra có những phương pháp 
được giảng giải để [giúp hành giả] vận dụng tích cực 
trạng thái tâm thức [khi lâm chung] đó, bằng cách 
chuyển hóa nó thành một điều gì đó hiền thiện. 


Trong các tác phẩm của một bậc Đạo sư Ấn Độ 
là Thế Thân, tôi từng thấy nói rằng, so với các tâm 
thái xấu ác thì các tâm thái hiền thiện mạnh mẽ 
hơn. Theo một quan điểm thì lý do của điều này là vì 
các tâm thái hiền thiện có một nền tảng vững chắc, 
bởi chúng hợp lý và không sai lầm. Một lý do khác 
nữa là chỉ có những tâm thái hiền thiện mới có thể 
khởi sinh vào những thời điểm phát khởi tâm quang 


86 


VØĩối thượng du già trật thưa 





minh bản sơ nội tại, như vào lúc chết hoặc thậm chí 
kéo dài sau khi chết. Các tâm thái xấu ác không bao 
giờ có thể khởi sinh một khi tâm quang minh bản sơ 
nội tại đã bắt đầu hiển lộ. 

Các quan điểm về Đại Ấn (Mahamudra) của 
dòng Kagyu và Đại Toàn Thiện (Dzogchen) [của 
dòng Nyingma] đều gặp nhau ở cùng một điểm: sự 
nhận hiểu về tâm quang minh bản sơ nội tại. 


Quý vị cũng có thể hỏi rằng, thông thường thì 
[giáo pháp] Đại Toàn Thiện được trình bày như là 
đỉnh cao nhất của 9 thừa, vì lý do là khi tu tập theo 
pháp này chúng ta vận dụng giác tánh cơ bản của 
mình, trong khi với các thừa trước đó thì ta sử dụng 
ý thức [để tu tập]. Nếu đúng là như vậy, thì sao có 
thể nói rằng quan điểm của Đại Toàn Thiện dẫn đến 
cùng một sự nhận hiểu về tâm quang minh bản sơ 
nội tại, vốn cũng được nói đến trong Tối thượng Du- 
già Mật thừa? 

Câu trả lời đã được một bậc thầy Đại Toàn Thiện 
là Tenpai Nyima đưa ra. Ngài dạy rằng, trong khi 
Tối thượng Du-già Mật thừa quả thật nhấn mạnh 
nhiều đến việc khám phá và phát triển tâm quang 
minh bản sơ nội tại, thì đồng thời đây cũng là một 
đặc điểm của tu tập theo Đại Toàn Thiện. Sự khác 
biệt nằm ở phương pháp được hai bên áp dụng. 

Trong các pháp môn của Tối thượng Du-già Mật 
thừa, những kỹ năng để khám phá và phát triển 
tâm quang minh bản sơ nội tại được giảng giải như 
một quá trình tiệm tiến, đi dần từ giai đoạn phát 


87 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





khởi tiến dần qua các giai đoạn thành tựu tiếp theo 
sau, và cuối cùng là sự thành tựu tâm quang minh. 
Trong tu tập Đại Toàn Thiện thì sự phát triển và 
tăng tiến tâm quang minh bản sơ nội tại được giảng 
giải không phải như một quá trình tiệm tiến, mà 
như sự nắm bắt trực tiếp chính tự thân tâm quang 
minh đó, ngay từ lúc khởi đầu, bằng cách sử dụng 
giác tánh cơ bản của chúng ta. 


Khi nghiên cứu Tối thượng Du-già Mật thừa, 
chúng ta phải luôn nhớ rằng, trong các luận giải 
Mật thừa thì mỗi một từ ngữ đơn độc có thể có nhiều 
cấp độ hàm nghĩa khác nhau, cũng giống như trường 
hợp các kinh trong hệ thống Bát-nhã mà chúng ta 
đã thảo luận ở trước, vốn có 2 tầng ý nghĩa để diễn 
dịch, một tầng nghĩa rõ rệt qua văn tự và một tầng 
nghĩa ẩn tàng. Trong trường hợp các tantra, sự diễn 
dịch ý nghĩa còn sâu sắc hơn rất nhiều, mỗi một từ 
ngữ có thể có nhiều tầng nghĩa và cách diễn dịch 
khác biệt nhau. 


Người ta cho rằng một từ ngữ trong tantra có thể 
có đến 4 cách nhận hiểu, 4 cách giảng giải. (1) Thứ 
nhất là ý nghĩa rõ rệt qua văn tự; (2) thứ hai là sự 
giảng giải ý nghĩa đó theo cách thường gặp trong hệ 
thống kinh điển và các tantra ngoại mật; (3) thứ ba 
là ý nghĩa ẩn tàng, bao gồm ba loại: một là ẩn tàng 
phương pháp để vận dụng dục vọng vào con đường 
tu tập, hai là ẩn tàng sự hiển lộ, ba là ẩn tàng chân 
lý [tương đối] theo quy ước, hay tục đế - ảo hóa thân; 
và cuối cùng, (4) thứ tư là ý nghĩa rốt ráo, ở đây chỉ 
đến sự hợp nhất và trong sáng tuyệt đối. 


88 


Vi thượng (Ít già trật thừa 





Ngoài ra còn có một cách diễn dịch gọi là 6 giới 
hạn, bao gồm các phạm trù (1) nghĩa diễn dịch và (2) 
nghĩa xác quyết, (3) nghĩa tác ý và (4) nghĩa phi tác 
ý, (Bð) nghĩa văn tự và (6) nghĩa phi văn tự. 


Trong phương thức tiếp cận tantra phức tạp này, 
có 2 cách để thực sự giảng giải tantra cho người học. 
Một là giảng giải công khai trước hội chúng và hai là 
thông qua quan hệ trực tiếp giữa thầy và trò. 

Để xác định giá trị của tu tập Mật thừa như một 
pháp môn của đạo Phật mà cuối cùng sẽ đưa đến 
thành tựu Phật quả, trong các luận giải Mật điển 
luôn có tham chiếu đến các tiến trình [tương ứng] 
theo kinh điển. Sự phức tạp và những khác biệt 
tỉnh tế trong rất nhiều tantra là do có khác biệt về 
căn tánh, thể trạng... của từng hành giả. Vì thế, các 
tantra luôn bắt đầu với một đoạn khai mở xác định 
rõ những phẩm chất thích hợp cần phải có ở hành 
giả [muốn tu tập theo tantra đó]. Có 4 loại hành giả 
tu tập theo Mật thừa, loại vượt trội hơn hết được gọi 
là các hành giả quý như châu báu. 


Mục đích của việc giảng giải các tantra cho một 
hành giả thích hợp theo phương cách phức tạp đến 
như thế là nhằm giúp hành giả nhận biết được hai 
chân lý. Hai chân lý ở đây không chỉ đến hai chân lý 
được giảng giải trong hệ thống kinh điển, tức là chân 
lý tuyệt đối (chân đế) và chân lý tương đối (tục đế). 
Đây là hai chân lý trong bối cảnh [tu tập theo] Tối 
thượng Du-già Mật thừa. 


89 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Theo sự giảng giải chân đế và tục đế trong kinh 
điển thì khi đưa vào bối cảnh của sự tu tập theo Tối 
thượng Du-già Mật thừa hẳn đều sẽ trở thành tục 
đế. Phương thức diễn dịch luận giải Mật điển như 
thế này được nói rõ trong một tantra là Kim cang 
Bát-nhã Yếu lược, vốn là một tantra giảng giải. 


Một đặc điểm của tantra là hầu như tất cả các 
tantra đều bắt đầu với 2 từ eh và wam.'! Hai mẫu tự 
này hàm chứa toàn bộ ý nghĩa của tantra, không chỉ 
là nghĩa văn tự, mà còn là nghĩa xác quyết của các 
tantra. Tất cả tantra, vì là các luận giải nên được 
biên soạn với nhiều mẫu tự khác nhau, mà suy cho 
cùng đều được sinh ra từ các nguyên âm và phụ âm, 
nên tất cả đều được hàm chứa trong 2 mẫu tự eh 
và wam này, và vì toàn bộ ý nghĩa của tantra được 
bao gồm trong 3 yếu tố: căn bản tu tập, đạo pháp tu 
tập và đạo quả thành tựu (căn, đạo, quả), nên tất cả 
những điều này đều được bao hàm trong ý nghĩa của 
[hai mẫu tự] eh và wam. 


Hai mẫu tự eh và wam thực sự hàm chứa tất cả 
chủ đề quan trọng của Mật thừa, như ngài Nguyệt 


1 Hai mẫu tự đặc biệt này, một là nguyên âm (eh) và một là phụ 
âm (wam), nguyên trong tiếng Phạn (Sanskrit) là eh-vam, trong 
tiếng Tây Tạng là eh-wam, được xem là cặp biểu tượng có rất 
nhiều hàm nghĩa. theo Ngài Tai Situ Rinpoche, những cặp nghĩa 
phổ biến nhất là: phương tiện - trí tuệ; dung chứa - hòa hợp, toàn 
thể - cá thể, pháp giới - chúng sinh... Ngoài ra, hai chữ này còn 
được dùng để viết tắt thay cho cụm từ “Evan maya srutam“ trong 
tiếng Sanskrit, vốn là câu mở đầu của tất cả kinh điển, vẫn thường 
được dịch là “Tôi nghe như thế này” hay trong Hán văn là “Như 
thị ngã văn” (3ø # BÌ). 


90 


Vi thượng (Ít già trật thừa 





Xứng đã giải thích khi tóm tắt toàn bộ nội dung 
của tantra vào một bài kệ trong bản luận giải Minh 
Đăng Luận nổi tiếng của ngài. Bản luận giải này 
nổi tiếng đến nỗi có một thời người ta từng nói rằng, 
cũng giống như bầu trời có 2 nguồn sáng là mặt trời 
và mặt trăng, thế giới này có 2 nguồn minh triết là 
Minh Cú luận, luận giải của ngài Nguyệt Xứng về 
Trung quán luận của ngài Long Thụ, và Minh Đăng 
luận, bản luận giải mở rộng của ngài về tantra Bí 
Mật Tập Hội. 
Bài kệ đó như sau: 


Giai đoạn phát khởi, thành tựu thân bổn tôn 
là trước nhất. 

Thiền quán về bản chất của tâm là thứ hai. 
Thành tựu vững vàng về tục đế là thứ ba. 
Tịnh hóa tục đế là thứ tư. 

Hợp nhất chân đế và tục đế là thứ năm. 


Về cơ bản, đây là toàn bộ chủ đề quan trọng của 
Tối thượng Du-già Mật thừa. Luận giải của ngài 
Nguyệt Xứng đã phân chia toàn bộ con đường tu tập 
Mật thừa thành năm gia1 đoạn, một gia1 đoạn phát 
khởi và bốn gia1 đoạn thành tựu. 

Có những giai đoạn khác nhau trên con đường tu 
tập nên cũng có các quán đảnh khác nhau, là những 
yếu tố để làm thuần thục cho các pháp tu này. 

Pháp quán đảnh [đầu tiên] cho phép hành giả 
bắt đầu tu tập giai đoạn phát khởi được gọi là quán 
đảnh bình. Hành giả khi đi vào tu tập thân ảo hóa 


91 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





sẽ bao gồm ba sự xả ly: thân xả ly, ngữ xả ly và tâm 
xả ly, vốn thực sự là những chuẩn bị cần thiết cho 
[thành tựu] thân ảo hóa, và các tu tập này tạo thành 
3 giai đoạn đầu trong 4 giai đoạn thành tựu. 


Pháp quán đảnh thứ hai cho phép hành giả bắt 
đầu tu tập thân ảo hóa này là quán đánh mật. Với 
pháp quán đảnh [thứ ba là] trí kiến trí huệ, hành 
giả sẽ được phép bắt đầu thiền quán về tâm quang 
minh. Và với pháp quán đảnh thứ tư, hành giả được 
phép tiến hành thiền quán về sự hợp nhất. 


Hỷ lạc và tánh Không 


( Ñ huật ngữ “hợp nhất” có 2 ý nghĩa khác 


nhau. Một là sự hợp nhất giữa tánh 
Không và hỷ lạc, và hai là sự hợp nhất giữa tục đế 
và chân đế. Khi chúng ta nói về sự hợp nhất trong 
ý nghĩa [sự hợp nhất giữa] tục đế và chân đế, thì sự 
hợp nhất giữa tánh Không và hỷ lạc là một vế và vế 
thứ hai là thân ảo hóa. Khi hai vế này được hợp nhất 
hay kết nối bất khả phân, chúng tạo thành sự hợp 
nhất của hai chân lý (chân đế và tục đề). 


Đự hợp nhất giữa tánh Không với hỷ lạc có một ý 
nghĩa là, trí tuệ nhận hiểu tánh Không được kết hợp 
với hỷ lạc - trí tuệ này được khởi sinh trong phương 
diện hỷ lạc, cho nên cả hai chỉ là một thực thể. Một 
cách diễn dịch khác nữa về sự kết hợp giữa hỷ lạc và 
tánh Không là, vì hành giả vận dụng một tâm thái 


92 


26 lạc oà tdártfÍt không 





hỷ lạc để nhận hiểu tánh Không nên một sự nhận 
biết tánh Không thông qua tâm thái hỷ lạc như thế 
được gọi là sự hợp nhất giữa hÿ lạc và tánh Không. 


Còn về trình tự đạt đến hỷ lạc và sự nhận hiểu 
tánh Không thì có hai phương thức. Trong một số 
trường hợp, sự trải nghiệm về một tâm thái hỷ lạc 
xuất hiện trước, và theo sau đó là sự nhận hiểu tánh 
Không. Tuy nhiên, đối với hầu hết các hành giả Tối 
thượng Du-già Mật thừa thì sự nhận hiểu tánh 
Không đến trước khi thực sự kinh nghiệm tâm thái 
hỷ lạc. 


Sự nhận biết tánh Không của một số hành giả 
[Tối thượng Du-già Mật thừa] nào đó có thể không 
trọn vẹn như theo trường phái Trung quán Cụ duyên. 
Họ có thể vẫn bám theo quan điểm về tánh Không 
như được đưa ra bởi Du-già Hành tông hay Trung 
quán Y tự khởi, nhưng bằng cách vận dụng một số 
kỹ năng thiền tập nào đó của Mật thừa, chẳng hạn 
như phát khởi nội hỏa, hay khai thông các sinh điểm 
trọng yếu trong cơ thể bằng khí du-già, hành giả có 
thể làm sinh khởi một kinh nghiệm hỷ lạc. Điều này 
cuối cùng có thể dẫn đến một trạng thái mà [khi ấy] 
hành giả có thể có đủ khả năng để trút bỏ hoặc làm 
tan rã các năng lượng hay tâm thức ở cấp độ thô 
trược. 

Một kinh nghiệm ở cấp độ sâu xa đến như thế, 
khi được kết hợp với một chút hiểu biết về tánh 
Không, có thể dẫn đến một sự nhận hiểu tỉnh tế hơn 
về tánh Không, một sự nhận hiểu rằng tất cả các 


93 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





hiện tượng chỉ là sự quy gán của tỉnh thần, chỉ là sự 
định danh, quy gán lên thực tại căn bản vốn không 
hề tôn tại theo tự tính sẵn có v.v... Đối với những 
hành giả thuộc loại này, hỷ lạc được đạt đến sớm hơn 
và sự nhận hiểu về tánh Không sẽ theo sau. 


Những hành giả có căn cơ bén nhạy, vốn là 
hàng đệ tử chủ yếu của Tối thượng Du-già Mật 
tông, thường phải rèn luyện một nhận thức về tánh 
Không trước khi được tiếp nhận pháp quán đảnh Tối 
thượng Du-già Mật thừa. Vì thế, với hành giả thuộc 
loại này thì trí tuệ nhận hiểu tánh Không sẽ đạt 
được sớm hơn kinh nghiệm hỷ lạc. 


Trong một buổi thực hành thiền Mật thừa, một 
hành giả có căn cơ bén nhạy sử dụng những phương 
pháp như phát khởi nội hỏa, hay du-già bổn tôn, 
hay khai thông các sinh điểm trọng yếu trong cơ thể 
bằng khí du-già v.v... Thông qua sự thúc đẩy của dục 
vọng đã sinh khởi, hành giả này sẽ có khả năng hòa 
nhập tâm thức giác ngộ hay các yếu tố trong cơ thể 
mình và trải nghiệm một trạng thái đại hỷ lạc. Vào 
thời điểm này, kinh nghiệm sẽ không có sự khác biệt 
cho dù hành giả là nam giới hay nữ giới. Hành giả 
sẽ nhớ lại sự nhận hiểu về tánh Không và kết hợp sự 
nhận hiểu đó với kinh nghiệm đại hỷ lạc. 


Đại hỷ lạc được trải nghiệm theo cách như thế 
nào? Đó là khi tâm thức giác ngộ hay các yếu tố 
trong cơ thể được tan hòa, hành giả trải nghiệm một 
cảm giác thể chất trong phạm vi kinh mạch trung 
tâm, làm sinh khởi một kinh nghiệm hỷ lạc cực kỳ 


94 


26 lạc oà tártfÍt không 





mạnh mẽ. Và kinh nghiệm này đến lượt nó lại tiếp 
tục mang lại một niềm hỷ lạc tỉnh thần tinh tế. Lúc 
đó, khi thiển giả nhớ lại sự nhận hiểu về tánh Không 
[đã có], kinh nghiệm hỷ lạc tỉnh thần này sẽ được 
kết hợp với sự nhận hiểu đó. Đó là sự kết hợp giữa 
hỷ lạc và tánh Không. 


Theo sự giải thích của Mật thừa, ở đây khi ta nói 
về một kinh nghiệm hỷ lạc là đang chỉ đến: (1) hỷ 
lạc khởi sinh từ sự phóng xuất của yếu tố tinh dịch, 
(2) hỷ lạc khởi sinh từ sự chuyển động của yếu tố đó 
trong kinh mạch, và (3) hỷ lạc khởi sinh qua trạng 
thái hỷ lạc bất biến. Trong tu tập Mật thừa thì chính 
các loại hỷ lạc thứ hai và thứ ba mới được sử dụng để 
nhận hiểu tánh Không. 


Vì việc sử dụng hỷ lạc để nhận hiểu tánh Không 
là cực kỳ quan trọng nên chúng ta thấy có nhiều 
vị bổn tôn thiền trong Tối thượng Du-già Mật thừa 
[được trình bày] trong sự hợp nhất với một vị phối 
ngẫu. Như tôi đã giải thích trước đây, kinh nghiệm 
hỷ lạc này rất khác biệt với kinh nghiệm hÿ lạc của 
ái dục tầm thường. 


95 


Cái chết, trạng thái trung ấm 
và sự tái sinh 


(@) sự tu tập Tối thượng Du-già Mật 
thừa là nhằm mang lại lợi lạc cho 


hành giả, vốn sẵn có cấu trúc thân thể với 6 yếu tố, 
nên những tiến trình tu tập đều tương tự như các 
kinh nghiệm thông thường và có các đặc điểm tương 
đồng với những kinh nghiệm của cái chết, trạng thái 
trung ấm và sự tái sinh. 


Nhờ vào cấu trúc thân thể độc đáo của mình, 
nên con người luôn tự nhiên trải qua 3 giai đoạn: cái 
chết, trạng thái trung ấm và sự tái sinh. Cái chết là 
một trạng thái khi tất cả các tầng bậc thô trược của 
tâm thức và năng lượng đều mất đi hay tan hòa vào 
những tầng bậc tâm thức và năng lượng vi tế nhất. 
Chính vào thời điểm đó, chúng ta kinh nghiệm được 
tâm thức tịnh quang của sự chết. Sau đó, chúng ta 
nhận lấy một thân vi tế được biết như là trạng thái 
trung ấm, và khi một chúng sinh trung ấm nhận 
lấy một thân thô trược hơn, có thể được nhìn thấy 
bởi những chúng sinh khác, thì chúng sinh ấy đã tái 
sinh vào một đời sống mới. 

Mặc dù chúng ta trải qua những trạng thái này 
một cách tự nhiên, nhưng các ngài Long Thụ và 
Thánh Thiên có mô tả trong các luận giải những kỹ 
năng và phương pháp độc đáo mà nhờ đó hành giả có 
thể vận dụng những kinh nghiệm này một cách tích 


96 


ái ctết, trạttg ft fritttg đất 0à sựfáisinft 





cực. Thay vì trải qua những trạng thái ấy một cách 
hoàn toàn thụ động, hành giả có thể đạt đến sự kiểm 
soát và sử dụng chính ba trạng thái này để đạt đến 
sự thành tựu Phật quả. 


Những tiến trình để đạt đến ba thân Phật - Pháp 
thân, Báo thân và Ứng hóa thân - có những đặc điểm 
tương tự với các trạng thái chết, trung ấm và tái 
sinh. Vì thế khả năng sử dụng chính những trạng 
thái này để đạt đến ba thân Phật là điều có thể được. 


Theo sự giảng giải của Tối thượng Du-già Mật 
thừa về tu tập thiền quán ba thân Phật, bất kỳ sự tu 
tập nào thuộc giai đoạn phát khởi trong Tối thượng 
Du-già Mật thừa cũng đều phải kết hợp với ba trạng 
thái này. 

Các bản văn của dòng Nyingma mô tả tiến trình 
này bằng các thuật ngữ khác, đề cập đến ba pháp 
định thay vì sự thiền quán về ba thân Phật, bao gồm 
chân như định, hiện khỏi định và nhân quả định. 
Các pháp định này tương đương với các tu tập trong 
giai đoạn phát khởi của Du-già Mật thừa cũng như 
Tối thượng Du-già Mật thừa, bao gồm thiển định 
phát khỏi, thiển định mạn-đà-la chiến thắng và 
thiền định thắng hạnh. 


Thiền quán về ba thân Phật chỉ cho pháp thiền 
mà hành giả vận dụng cái chết, trạng thái trung ấm 
và sự tái sinh vào tiến trình tu tập. Chẳng hạn, việc 
vận dụng cái chết vào tiến trình tu tập như Pháp 
thân là khi hành giả chuyển hóa điều kiện của sự 
chết bằng sự quán tưởng hay hình dung trong suốt 


97 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





tiến trình của sự chết. Trên bình diện quán tưởng, 
hành giả trút bỏ hoặc hòa tan toàn bộ các tiến trình 
của tâm thức và năng lượng. Tiến trình chết bắt đầu 
với sự tan rã các yếu tố bên trong cơ thể, do đó mà 
có 8 giai đoạn, khởi đầu với sự tan rã của bốn đại là 
đất, nước, lửa và gió, tiếp theo là 4 giai đoạn mà về 
mặt thuật ngữ được gọi là các kinh nghiệm tâm thức 
màn trắng hiện hành, tâm thức màn đỏ tăng tiến, 
tâm thức màn đen cận mãn và tâm thức tịnh quang 
của sự chết. 


Trong giai đoạn phát khởi, hành giả chỉ trải 
nghiệm sự tan rã trên bình diện tưởng tượng, còn 
những kinh nghiệm sâu xa hơn được khởi sinh khi 
hành giả tiếp tục tiến trình tu tập và tăng tiến sự 
nhận hiểu của mình trong giai đoạn thành tựu. Cuối 
cùng thì sự tu tập sẽ giúp hành giả đạt đến khả năng 
trải qua toàn bộ kinh nghiệm của tiến trình chết 
thực sự. 


Ngày nay, các nhà khoa học đã và đang tiến hành 
các cuộc thử nghiệm để khảo sát tiến trình chết, 
nhằm hiểu được về sự vận hành của cái chết. Tiến 
trình tan rã sẽ [được nhận biết] rõ rệt hơn ở người 
có tiến trình chết dần dần, chẳng hạn như người bị 
bệnh trong một thời gian dài, và trong trường hợp 
này [người quan sát] có thể đạt được những kết quả 
xác định hơn. 


Hành giả Mật thừa đạt đến một trạng thái chứng 
ngộ bậc cao sẽ có khả năng nhận biết kinh nghiệm 
của sự chết là gì và sẽ có khả năng vận dụng tích cực 


98 


ái ctết, trạttg ft frttttg đất 0à sự fáisinÍt 





kinh nghiệm đó, duy trì được sự tỉnh giác và không 
bị khống chế hoàn toàn bởi kinh nghiệm của sự chết. 
Nói chung, những người bình thường chỉ có thể ở 
trong tâm thức tịnh quang của sự chết tối đa là 3 
ngày, nhưng một số thiền giả có thể an trú trong đó 
lâu đến một tuần hay hơn nữa. Dấu hiệu cho thấy 
một người [sau khi chết] vẫn đang ở trong tâm thức 
tịnh quang của sự chết là thân thể người ấy không bị 
phân hủy, cho dù mọi dấu hiệu bên ngoài có thể cho 
thấy là họ đã chết hẳn. 


Trong giai đoạn phát khởi, khi hành giả trải qua 
kinh nghiệm tịnh quang trên bình diện quán tưởng, 
đó cũng là lúc mà vị ấy sẽ nhập vào Không định.! 


Cũng giống như một người bình thường [chết 
đi rồi] vào trạng thái trung ấm và sau khi trải qua 
kinh nghiệm tịnh quang của sự chết thì nhận lấy 
một thân rất vi tế, trong giai đoạn phát khởi, hành 
giả sau khi xuất khỏi trạng thái Không định này sẽ 
nhận lấy một thân vi tế trên bình diện quán tưởng, 
vốn là yếu tố làm thuần thục trạng thái trung ấm. 
Đây là pháp thiền quán về Báo thân. 


Và cũng giống như trên bình diện thông thường 
một chúng sinh trong trạng thái trung ấm sẽ nhận 
lấy một thân thô trược, là dấu hiệu của sự tái sinh 


1 Nguyên tác dùng “meditative equipoise on emptiness“. Meditative 
equipoise, dịch từ tiếng Sanskrit là samãpatti, cũng thường gặp 
dạng đồng nghĩa là samädhi, chỉ trạng thái hoàn toàn định tâm. 
Ở đây, trạng thái định tâm được hướng vào tánh Không nên gọi là 
Không định. 


99 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





vào một đời sống mới, thì một hành giả trong giai 
đoạn phát khởi, sau khi đã nhận một Báo thân, sẽ 
tiếp tục nhận lấy một Ứng hóa thân. 

Có nhiều tài liệu hướng dẫn mô tả các pháp thiền 
quán trong giai đoạn phát khởi để hành giả tự phát 
khởi như một bổn tôn. Trong một số pháp tu, hành 
giả trước tiên tự khởi như một vị kim cang trì nhân, 
và sau đó là một vị kim cang trì quả. Trong những 
trường hợp khác, hành giả tự khởi thành vị bổn tôn 
thông qua một tiến trình được biết như là “+gñ quán 
thành tựu” v.v... ' 


Trong giai đoạn phát khởi, mặc dù có rất nhiều 


1 Tiến trình này được gọi theo Phạn ngữ là “abhisambodhi”, có 
nghĩa là “sự giác ngộ cao nhất” (the highest enlightenment), chỉ 
cho một tiến trình chung của sự phát khởi thành bổn tôn thiển, 
bao gồm 5 giai đoạn: (1) chân như quán thành tựu (clarification 
through suchness): hành giả quán tưởng rõ ràng vị bổn tôn thông 
qua sự nhận biết như thật về các pháp, (2) nguyệt quán thành tựu 
(clarification through moon): hành giả quán tưởng rõ ràng vị bổn 
tôn thông qua hình ảnh [đĩa] mặt trăng [trong tim], (3) chủng tự 
quán thành tựu (clarification through seed [syllable]): hành giả 
quán tưởng rõ ràng vị bổn tôn thông qua hình ảnh các chủng tự 
[khởi lên trong tim], (4) biểu tượng quán thành tựu (clarification 
through symbol): hành giả quán tưởng rõ ràng vị bổn tôn thông 
qua hình ảnh biểu tượng đã chọn, (5) thể nhập quán thành tựu 
(clarification throuph full emergence into the exalted body): hành 
giả quán tưởng rõ ràng vị bổn tôn thông qua sự thể nhập hoàn 
toàn vào thánh thể. (Theo The World of Tibetan Buddhism: An 
Overview of Its Philosophy and Practice của Đức Đạt-lai Lạt-ma 
XIV, Geshe Thupten Jinba và Richard Gere — Wisdom Publications, 
1995 - ISBN: 0-86171-097-5, trang 138 và chú giải số 74 - bản 
Anh ngữ.) 


100 


ái ctết, trạttg fltái frttttg đất 0à sựfáisinft 





cách tự quán tưởng mình như một vị bổn tôn theo 
các pháp tu được xem là rất quan trọng, nhưng phần 
quan trọng nhất trong thiền tập là khi hành giả 
đặc biệt nhấn mạnh vào thiền quán về sự rộng lớn 
[của phương tiện] và thâm diệu [của trí tuệ] bằng 
cách nuôi dưỡng sự trong sáng rõ ràng của hình ảnh 
quán tưởng [về bổn tôn] và niềm tự hào thiêng liêng. 
Tôi đã từng đề cập đến điều này khi giải thích rằng 
hành giả cần phải nuôi dưỡng sự trong sáng rõ ràng 
của hình ảnh quán tưởng về bổn tôn và niềm tự hào 
thiêng liêng dựa trên sự quán tưởng [thành tựu] ấy. 

Là một hành giả nghiêm túc, quý vị phải cố gắng 
thực hành tất cả các pháp thiền này, bao giờ cũng 
liên hệ thiền tập với những trạng thái tinh thần của 
chính mình và mức độ nhận thức, cũng như luôn 
quan sát sự thiền tập của chính mình xem có thoát 
được ra khỏi những ảnh hưởng của sự hôn trầm giải 
đãi và phấn khích [thái quá] hay không. Những 
pháp thiền như vậy cần phải được thực hành theo 
một cách thức kiên trì và phối hợp [lẫn nhau]. 


Để đạt đến và duy trì trạng thái định nhất tâm 
thì chướng ngại lớn nhất là sự xao lãng tỉnh thần. 
Sự xao lãng này bao gồm nhiều trạng thái tinh thần 
khác nhau, chẳng hạn như phân tán tư tưởng... 
Nhưng trong số các trạng thái khác nhau đó thì 
sự phấn khích tỉnh thần thái quá, hay trạo cử, là 
chướng ngại ghê gớm nhất. Trạo cử phát sinh khi 
tâm thức [bị thu hút và trở nên] xao lãng bởi một đối 
tượng được ưa thích. Để vượt qua và đối trị những 


101 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





trường hợp trạo cử như thế, thiền giả được khuyến 
khích hãy thử buông lỏng cường độ thiền tập, hoặc 
từ bỏ sự chú ý vào các đối tượng bên ngoài v.v... để 
giúp tâm thức có thể lắng dịu và an tĩnh trở lại. 


Vì trạo cử xuất hiện khi tâm thức quá cảnh giác 
hoặc thiển tập quá căng thẳng, nên việc quán chiếu 
về [những điều như] bản chất khổ đau của luân hồi 
v.v... có thể sẽ hữu ích. Điều này sẽ giúp giảm nhẹ đi 
sự căng thẳng và cảnh giác thái quá. 


Điều cần thiết để phát triển định lực nhất tâm 
vững chãi là phải có sự sáng rõ trong tâm thức cũng 
như sự sáng rõ của đối tượng, vì nếu không có sự 
sáng rõ thì cho dù hành giả có thể từ bỏ sự chú ý vào 
các đối tượng bên ngoài nhưng vẫn không có khả 
năng đạt đến [trạng thái] nhất tâm. Ở đây, sự sáng 
rõ có hai loại, sự sáng rõ của hình ảnh quán tưởng và 
sự sáng rõ của bản thân kinh nghiệm chủ quan. Yếu 
tố hủy hoại sự sáng rõ trong tâm thức chính là tâm 
trạng hôn trầm. Tâm trạng hôn trầm có thể vượt 
qua bằng cách nâng cao mức độ tỉnh giác. 


Khi dấn thân vào thiền tập để phát triển định 
lực nhất tâm, hành giả cần phải tự quán xét để 
xem liệu tâm thức mình có quá căng thẳng hay quá 
buông lỏng v.v... Nhận biết đúng mức độ của tâm 
thức chính mình, hành giả sẽ có thể phát triển định 
lực nhất tâm một cách đúng đắn. 


Vì đối tượng của thiền trong tu tập Tối thượng 
Du-già Mật thừa là chính bản thân hành giả trong 
hình thức của một vị bổn tôn, và cũng vì sự tu tập 


102 


ái ctết, trạttg fltái fritttg đất 0à sự tfáisinÍt 





định lực nhất tâm hướng sự chú ý của hành giả vào 
những điểm nhất định nào đó trong cơ thể, nên hành 
giả có được khả năng tạo ra sự chuyển dịch các yếu 
tố trong cơ thể. Một số thiền giả đã thuật lại với tôi 
những kinh nghiệm loại này. Khi hành giả có khả 
năng duy trì sự nhất tâm với một hình ảnh quán 
tưởng rõ rệt của vị bổn tôn trong một thời gian dài, 
điều này ngăn chặn cảm nhận thông thường của 
hành giả về sự tầm thường [của bản thân mình], 
và do đó đưa đến một cảm giác tự hào thiêng liêng. 
Tuy nhiên, trong suốt các giai đoạn thiền tập này, 
việc hành giả liên tục củng cố nhận thức tỉnh giác về 
tánh Không là rất quan trọng. 


Khi tu tập đúng đắn theo phương thức này, hành 
giả sẽ đạt đến trình độ có được một hình ảnh quán 
tưởng rất rõ ràng của toàn bộ đồ hình mạn-đà-la và 
các vị bổn tôn trong đó, với sự sống động đến mức 
như thể là hành giả có thể gặp gỡ và sờ chạm vào 
các vị. Điều này cho thấy sự thành tựu của giai đoạn 
phát khởi đầu tiên. 

Nếu sự thiền tập tiến xa hơn nữa và giúp hành 
giả có khả năng đạt đến trình độ chỉ trong một lúc 
có thể có được hình ảnh quán tưởng rõ ràng về các vị 
bổn tôn tinh tế được sinh khởi từ những phần khác 
nhau trong cơ thể mình, đó là hành giả đã đạt đến 
cấp độ thứ hai của giai đoạn phát khởi. 


Khi hành giả đạt đến định lực vững chãi, [vị thầy 
sẽ] giảng giải về các pháp thiền khác, chẳng hạn như 
bổn tôn hóa thân, hay hòa nhập trở lại vào tim hành 


105 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





giả v.v... để giúp hành giả tự rèn luyện nhằm đạt đến 
sự kiểm soát nhiều hơn đối với trạng thái nhất tâm 
của mình. Những pháp thiền này bao gồm việc quán 
tưởng biểu tượng bàn tay tinh tế ở điểm mở ra nơi 
phần trên cùng của kinh mạch trung tâm và quán 
tưởng những giọt tinh tế với các âm tiết [mẫu tự] ở 
phần cuối bên dưới. Và nếu hành giả cảm thấy quá 
mệt mỏi vì toàn bộ pháp thiền tập này thì bước kế 
tiếp là trì tụng mật chú. 


Sự trì tụng mật chú trong Tối thượng Du-già Mật 
thừa có rất nhiều dạng, như trì tụng mật chú theo 
sự phát nguyện, trì tụng mật chú cho đủ số biến (số 
lần) nhất định, hoặc trì tụng mật chú hung nộ v.v... 


Tu tập ngoài thời gian thiền 


(/)- đây sẽ trình bày một số pháp tu tập 
trong những lúc hành giả đã ra khỏi 


trạng thái thiền tập, không ngồi thiền (tức là sau 
khi xả thiền). Vì hành giả Mật thừa phải có nếp sống 
không bao giờ tách rời với sự tu tập kết hợp giữa 
phương tiện và trí tuệ, nên những gia1 đoạn sau khi 
đã xả thiền là rất quan trọng. Có những pháp du- 
già khác nhau để thực hành trong các giai đoạn này, 
chẳng hạn như pháp du-già lúc ngủ, pháp du-già lúc 
ăn, bao gồm những phương pháp thích hợp để duy 
trì chế độ ăn uống, hay pháp du-già lúc tắm rửa v.v... 
Thậm chí có cả các pháp tu nhất định để thực hành 


104 


mu tập ngoài thời gian thiên 





trong lúc nghỉ ngơi thư giãn. 


Đúng như các bậc đại sư có dạy: “Những tiến bộ 
trong buổi thiền tập [theo thời khóa] phải củng cố 
và giúp hoàn chỉnh cho các tu tập của gia1 đoạn sau 
buổi thiền tập, và những tiến bộ trong giai đoạn sau 
buổi thiền tập phải củng cố và bổ sung cho những tu 
tập trong buổi thiển tập.” 


Chính trong giai đoạn sau các buổi thiền tập, 
quý vị mới có thể thực sự thẩm định được việc tu 
tập của mình trong các buổi thiền tập là có thành 
công hay không. Nếu quý vị nhận ra rằng, cho dù đã 
tu tập thiền qua nhiều năm nhưng cách suy nghĩ, 
nếp sống, cung cách ứng xử của quý vị trong những 
lúc không ngồi thiền vẫn giữ nguyên không thay 
đổi, không chịu ảnh hưởng gì [của sự tu tập] thì đó 
không phải là một dấu hiệu tốt. 


Chúng ta không dùng các loại thuốc men để thử 
nghiệm hoặc chỉ dùng qua để biết mùi vị, màu sắc 
hay kích cỡ của chúng, mà chúng ta dùng thuốc là 
để cải thiện sức khỏe. Nếu dùng thuốc sau một thời 
gian dài mà chẳng thấy có gì khá hơn thì không có lý 
gì ta lại tiếp tục dùng mãi. Cho dù việc thiền tập của 
quý vị là ít hay nhiều thì điều ấy cũng phải mang lại 
một sự chuyển hóa hay thay đổi nào đó theo hướng 
tốt đẹp hơn. 


105 


Giai đoạn thành tựu 


ó những nghi thức tu tập khác nhau có 

thể được thực hành trên căn bản pháp 
du-già bổn tôn của giai đoạn phát khởi. Sự kiên trì 
theo đuổi các hình thức tu tập như thế sẽ giúp thiển 
giả đạt đến trình độ bắt đầu cảm nhận được những 
ảnh hưởng tác động về mặt thể chất của những pháp 
tu này. Việc hành giả trải nghiệm được những ảnh 
hưởng đặc biệt về mặt thể chất này trong cơ thể 
mình là biểu hiện sự đạt đến mức độ đầu tiên của 
gia1 đoạn thành tựu. 


Có nhiều pháp tu tập khác nhau trong giai đoạn 
thành tựu, chẳng hạn như pháp du-già nội hỏa, pháp 
khí du-già —- tức là pháp du-già vận dụng các dòng 
năng lượng - và pháp du-già tứ hỷ lạc! v.v... Pháp 


1 Pháp du-già tứ hỷ lạc thuộc giai đoạn thành tựu, được thực hành 
kết hợp với du-già nội hỏa và một số pháp tu khác, chẳng hạn 
như kim cang trì tụng... Hành giả trước tiên phải thực hiện đủ 8 
giai đoạn của du-già nội hỏa. Hơi nóng phát sinh trong quá trình 
này làm tan chảy giọt [tinh chất] trắng ở đỉnh đầu, theo kinh 
mạch trung tâm chảy dần xuống, từ đỉnh đầu đến cổ họng (1), 
từ cổ họng xuống đến tim (2), từ tim xuống đến rốn (3) và từ rốn 
xuống đến phần chót cùng của bộ phận sinh dục (4). Tiến trình 
này mang lại cho hành giả kinh nghiệm hỷ lạc lớn lao tương ứng 
với từng giai đoạn dịch chuyển. Hành giả cần phải duy trì kinh 
nghiệm hỷ lạc này song song với sự thiển quán về tánh Không. 
Sau đó, hành giả tiếp tục tạo ra kinh nghiệm hỷ lạc theo tiến 
trình ngược lại, nghĩa là từ phần chót cùng của bộ phận sinh dục 
trở lên rốn, lên tim... (Theo Clear Light of Bliss: The Practice of 
Mahamudra in Vajrayana Buddhism của Kelsang Oyatso Geshe 


106 


Qiai đoạt thành tựu 





khí du-già bao gồm những kỹ năng như là kiểm soát 
hơi thở (giữ hơi trong lồng ngực) hay một pháp tu 
được gọi theo thuật ngữ là kim cang trì tụng. 


Khi đạt đến trình độ này, một hành giả là cư sĩ 
có thể nhờ đến sự hỗ trợ của người phối ngẫu, nhưng 
với một hành giả là tu sĩ đã thọ Cụ túc giới thì mức 
độ này là chưa đủ. Để có thể dấn thân vào những 
pháp tu thâm diệu đến như thế của giai đoạn thành 
tựu, vị hành giả [tu sĩ] trước hết cần phải tỉnh giác 
nhận hiểu rõ về cấu trúc cơ thể của chính mình, dù là 
nam giới hay nữ giới, nghĩa là phải nhận hiểu được 
các kinh mạch tĩnh tại, các năng lượng lưu chuyển 
và những giọt [tinh chất] lưu trú tại những bộ phận 
nhất định trong cơ thể. 


Khi nói đến các kinh mạch, chúng ta chỉ chung 
cho 3 kinh mạch chính - kinh mạch trung tâm, kinh 
mạch phải và kinh mạch trái - cùng với 5 luân xa hay 
5 trung tâm năng lượng. Theo các bản văn mật điển 
thì ba kinh mạch chính này lại phân chia thành các 
nhánh và chi nhánh [nhỏ hơn] để tạo thành 72.000 
kinh mạch trong cơ thể. Một số bản kinh cũng đề cập 
đến 80.000 kinh mạch trong cơ thể. 


Bây giờ nói đến các năng lượng lưu chuyển. Có 
10 loại năng lượng, 5ð năng lượng chính và ð năng 
lượng phụ. Các giọt [tỉnh chất] là chỉ cho các yếu tố 
trắng và đỏ. Tantra Thời Luân có đề cập đến 4 loại 
giọt [tinh chất]: giọt [tinh chất] giữa 2 chân mày, 


- Motilal Banarsidass Publisher, 1999, ISBN: 978-8120816664 
- trang 107) 


107 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





được hiển lộ trong những lúc tỉnh thức; giọt [tinh 
chất] nơi cổ họng, hiển lộ trong trạng thái nằm mơ; 
giọt [tinh chất] nơi tim, hiển lộ vào lúc ngủ say; và 
giọt [tinh chất] nơi rốn, hiển lộ vào giai đoạn thứ tư, 
tức là lúc chết. 


Trong [tantra] Thời Luân, chúng ta thấy các 
giảng giải rất chi tiết về những điều trên. Toàn bộ 
cấu trúc cơ thể của hành giả với các kinh mạch, năng 
lượng và những giọt [tinh chất] được gọi là nội thể 
thời luân, vốn là nền tảng của sự tịnh hóa. Tantra 
Thời Luân nói đến 3 loại thời luân (kalachakra) là 
ngoại vi thời luân, nội thể thời luân và dịch chuyển 
thời luân. 

Dựa trên những hiểu biết thích hợp về cấu trúc 
vật lý của cơ thể mình, khi thiển giả tập trung chú 
ý vào những sinh điểm trọng yếu nào đó và khai 
thông chúng, vị ấy sẽ có khả năng loại bỏ hay hòa 
tan dòng tâm thức hoặc khí lực ở cấp độ thô trược. 
Cuối cùng, hành giả sẽ có khả năng chuyển hóa mức 
độ vi tế nhất của tâm thức tịnh quang - tịnh quang 
của sự chết — vào một thực thể của con đường tu tập, 
đó là trí tuệ nhận biết tánh Không. Việc đạt đến một 
nhận thức như thế cũng giống như tìm được chiếc 
chìa khóa để mở ra lối đi vào nhiều kho tàng quý giá. 


Một khi đạt đến gia1 đoạn ấy và có trong tay chiếc 
chìa khóa, quý vị sẽ có thể đạt đến Phật quả giác ngộ 
viên mãn thông qua con đường tu tập Bí Mật Tập 
Hội, tức là bằng cách thành tựu thân ảo hóa như 
được giảng giải trong tantra Bí Mật Tập Hội, hoặc 


108 


Qiai đoạt thành tựu 





qua con đường tu tập Thời Luân, là tantra nói về 
thể dạng Không, hoặc thông qua thân cầu vồng như 
được giảng giải trong tantra MayaJala và cũng được 
trình bày trong các pháp tu Đại Toàn Thiện. 


Khi thiển giả đạt được một sự kiểm soát nhất 
định đối với tâm mình trong trạng thái tỉnh thức, 
người ấy sẽ bắt đầu vận dụng ngay cả trạng thái 
ngủ mê vào con đường tu tập, và một số kỹ năng 
nhất định để thực hiện điều đó được mô tả [trong các 
tantra]. Các thiền tập loại này được gọi là “eửu nhập 
pháp”, [bao gồm các tu tập để] thể nhập [ba thân 
Phật] trong 3 trạng thái: trong lúc tỉnh thức, trong 
lúc ngủ và trong lúc lâm chung.' 


Tantra Tối thượng Du-già giảng rằng, hành giả 
ưu tú nhất là người có khả năng đạt đến giác ngộ 
viên mãn ngay trong kiếp sống này. Những ai có 
năng lực trung bình có thể đạt giác ngộ viên mãn 
trong trạng thái trung ấm, và những ai có năng lực 


1 Cửu nhập pháp (nine mixings) được mô tả bao gồm những sự tu 
tập giúp hành giả có được khả năng: (1) thể nhập Pháp thân trong 
trạng thái tỉnh thức, (2) thể nhập Báo thân trong trạng thái tỉnh thức, 
(3) thể nhập Ứng hóa thân trong trạng thái tỉnh thức, (4) thể nhập 
Pháp thân trong trạng thái ngủ, (5) thể nhập Báo thân trong trạng 
thái ngủ, (6) thể nhập Ứng hóa thân trong trạng thái ngủ, (7) thể 
nhập Pháp thân trong trạng thái lâm chung, (8) thể nhập Báo thân 
trong trạng thái lâm chung, (9) thể nhập Ứng hóa thân trong trạng 
thái lâm chung. - Trong mỗi pháp tu này, hành giả chuyển hóa tâm 
thức thể nhập tuần tự vào Ba thân Phật, cho đến cấp độ cuối cùng 
là có đủ khả năng chuyển hóa tâm tịnh quang của sự chết thể nhập 
vào Ứng hóa thân Phật. (Theo Clear Light of Bliss: The Practice of 
Mahamudra in Vajrayana Buddhism của Kelsang Oyatso Ceshe - 
Motilal Banarsidass Publisher, 1999, ISBN: 978-8120816664 - Xem 
giảng giải chỉ tiết từ trang 109 đến trang 135 của bản Anh ngữ.) 


109 


Cống qttaan (/)ftật giáo Câu Cạng 





kém cỏi sẽ có khả năng đạt đến giác ngộ viên mãn 
trong những kiếp sống tương lai. 

Những hành giả có khả năng giác ngộ trong trạng 
thái trung ấm hay trong các kiếp sống tương lai sẽ 
được giảng dạy về các pháp tu như là pháp chuyển 
di tâm thức. Có một pháp tu khác cũng khá tương tự 
với pháp chuyển di tâm thức, nhưng có khác biệt là 
tâm thức được chuyển dịch vào thân thể hay thi hài 
của một chúng sinh khác. 


Những kỹ năng này thuộc về các pháp môn được 
gọi là Lục Du-già của Naropa, vốn là những kỹ năng 
được ngài Naropa'! rút ra từ nhiều tantra khác nhau. 
Các pháp này nằm trong những pháp tu tập căn bản 
của dòng Kagyu. Dòng Gelug cũng có pháp Lục Du- 
già của Naropa, được rút ra từ dòng truyền của ngài 
Marpa. Những thiền tập này cũng có thể thấy trong 
các pháp tu của dòng Šãkya thuộc các phần Đạo lộ 
và Quả vị,? cũng như trong pháp tu Giọt [tỉnh chất] 
ở Tim của dòng Nyingma. 


1 Naropa: Đại sư người Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ 11 (1016- 
1100), sinh trong một gia đình bà-la-môn nhưng về sau trở thành 
đệ tử xuất sắc của ngài Tilopa. Có tài liệu nói ngài Naropa là thầy 
trực tiếp của ngài Marpa, một dịch giả vĩ đại, nhưng một số tài liệu 
khác cho rằng ngài Marpa không trực tiếp nhận giáo pháp từ ngài. 
Tuy nhiên, thực tế là trong tất cả các dịch phẩm của ngài Marpa 
để lại đều có phần mở đầu với nội dung kính lễ và biết ơn ngài 
Naropa. Ngài được nhiều người biết đến thông qua việc truyền 
dạy các pháp Lục Du-già mà ngài là người đầu tiên rút ra từ nhiều 
tantra khác nhau. 

? Các pháp tu tập của dòng Šãkya nói chung được phân chia thành 
3 phần là Căn bản (các nên tảng tu tập cơ bản), Đạo lộ (các 
phương pháp tu tập hành trì) và Quả vị (những kết quả thành tựu 
của sự tu tập). 


110 


Qiai đoạt thành tựu 





Chúng ta đã bàn về những tiến trình tu tập của 
Tối thượng Du-già Mật thừa theo truyền thống mới. 
Nhưng truyền thống cổ xưa hay trường phái Cựu 
dịch, phái Nyingma, thì nói đến Đại Toàn Thiện 
Thừa, với các pháp tu tập bao gồm Tâm tập pháp, 
Không xú tập pháp và Diệu khẩu truyền tập pháp.' 


Mặc dù có nhiều tác phẩm nói về những chủ đề 
này, nhưng việc nhận hiểu được sự tinh tế của những 
pháp tu tập khác nhau này là rất khó khăn. Trong 
3 tập pháp nói trên thì Diệu khẩu truyền tập pháp 
được cho là thâm diệu nhất. Có thể nói rằng, sự tu 
tập 2 tập pháp trước đó (Tâm tập pháp và Không xứ 
tập pháp) là để đặt nền tảng cho sự tu tập “xuyên 
suốt” [ Diệu khẩu truyền tập pháp!. 


1 Các pháp này khởi đầu từ ngài Manjushrimitra, đệ tử chính của 
ngài Garab Dorje. Ngài Manjushrimitra để ra các pháp này dựa 
vào lời dạy của thầy về 3 giai đoạn tu tập là: 1. Trực nhận chân 
tánh (Tib. ngo rang thog tu sprod pa); 2. Quyết định vô nghi (Tib. 
thag gcig thog tu bcad pa) và 3. An trú chánh định (Tib. gdeng 
grol thog tu bca” pa). Ba pháp tu tập do ngài Manjushrimitra 
đề ra là: 1. Tâm tập pháp, hay Semde (WWlie: sems sde; Skt: 
cittavarga), hành giả tập trung vào trạng thái tâm thức quang 
minh bản sơ của chính mình; 2. Không xứ tập pháp, hay Longde 
(Wwlie: klong sde; Skt: abhyantaravarga), hành giả tập trung phát 
triển khả năng để ngày càng thuần thục hơn với trạng thái tâm 
thức quang minh bản sơ và dứt trừ hoàn toàn mọi sự nghi hoặc; 
trong giai đoạn tu tập này hành giả tập trung nhấn mạnh vào tánh 
Không (strong-pa) hay tính chất rỗng rang của chân tánh (klong); 
và 3. Diệu khẩu truyền tập pháp, hay Menngagde (Wylie: man 
ngag sde, Skt: upadeshavarga), chủ yếu tập trung vào tu tập hành 
trì các pháp phát triển tri kiến (trekchö) sau khi đã đạt được sự 
xác tín. 


111 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





Quan điểm về tánh Không được giảng giải trong 
Tâm tập pháp và Không xứ tập pháp nhất định phải 
có những nét đặc thù để phân biệt với quan điểm 
tánh Không được giảng giải trong các thừa ngoại 
mật, nhưng sự khác biệt này rất khó giải thích rõ 
ràng qua từ ngữ. Việc tu tập Diệu khẩu truyền tập 
pháp có 2 mục đích: thành tựu Pháp thân và thành 
tựu Báo thân. Phương pháp giúp hành giả thành tựu 
hai thân Phật này chính là sự tu tập “xuyên suốt” 
hay “đốn nhập” [theo Diệu khẩu truyền tập pháp]. 


Qua sự nhận hiểu các chi pháp trong trường phái 
Đại Toàn Thiện, quý vị có thể hiểu được ý nghĩa các 
phần Căn bản, Đạo lộ và Quả vị của Đại Toàn Thiện. 
Như tôi đã lưu ý từ trước, đây là những yếu tố chỉ có 
thể được nhận hiểu qua kinh nghiệm mà không thể 
giải thích hoàn toàn qua ngôn ngữ. Tuy nhiên, quý 
vị có thể nhận thức được phạm trù sâu xa và tính 
chất khó khăn của giáo pháp này bằng cách đọc qua 
tác phẩm Tối thượng thừa bảo tạng của ngài Long- 
chen-pa viết về các pháp tu tập của Đại Toàn Thiện, 
cho dù bản văn gốc cũng như phần luận giải đều rất 
đồ sộ và khó hiểu. Ngài có soạn một bản văn khác 
nữa là Kho báu Thực tại, nội dung đưa ra phác thảo 
về các pháp tu tập của Đại Toàn Thiện. 


Chỉ khi nào có được khả năng giải thích các pháp 
tu tập của Đại Toàn Thiện theo như 2 tác phẩm 
nói trên của ngài Long-chen-pa thì quý vị mới có 
hy vọng nhận hiểu đúng về Đại Toàn Thiện. Việc 
nghiên cứu tác phẩm ho báu Đức hạnh của ngài 


112 


Qiai đoạt thành tựu 





Kunkhyen Jigme Längpa viết về Đại Toàn Thiện 
cũng quan trọng. Ỏ quyển 2 của bộ sách này, quý vị 
sẽ thấy có những giảng giải về các pháp tu tập của 
Đại Toàn Thiện. 

Ngoài ra còn có những bản văn rất ngắn, cô đọng, 
được biên soạn bởi các bậc thầy đã tự thân chứng 
nghiệm Đại Toàn Thiện. Bản thân tôi tin rằng, 
những bản văn này được biên soạn bởi những bậc 
thầy có sự chứng ngộ cao và có khả năng rút ra được 
những tỉnh yếu của mọi chi phần trong Đại Toàn 
Thiện cũng như các pháp môn tu tập, và nhờ đó mà 
các vị có thể ghi lại những kinh nghiệm của chính 
mình hết sức ngắn gọn. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc 
cố gắng nhận hiểu sự tu tập Đại Toàn Thiện chỉ dựa 
trên những bản văn ngắn này hẳn là sẽ rất khó khăn. 


Lấy ví dụ như khi Đức Phật thuyết giảng các 
kinh văn hệ Bát-nhã, kinh ngắn nhất chỉ gồm mỗi 
một âm tiết 3T (ah).! Bản kinh ngắn nhất này được 


1 Tức là chữ 3Ï (ah) trong Phạn ngữ, được xem là mẫu tự gốc, có 
ý nghĩa quan trọng và được đề cập trong nhiều kinh điển. Trong 
Kinh Đại Bát Niết-bàn, Quyển 8, Phẩm Tánh Như Lai, phần 5, 
có đoạn nói về âm A như sau: “Âm a tức là A-xà-lê. A-xà-lê nghĩa 
là gì? Nghĩa là ở trong thế gian được xưng là thánh. Sao gọi là 
thánh? Thánh, gọi là không dính mắc, ít ham muốn, biết đủ, cũng 
gọi là trong sạch, có thể cứu độ chúng sanh vượt ra ngoài Ba cõi, 
vượt khỏi biển lớn sanh tử. Đó gọi là thánh. Lại nữa, A nghĩa là 
tiết chế điều độ, tu trì giới hạnh trong sạch, thuận theo oai nghi. 
Lại nữa, A nghĩa là nương theo bậc thánh, nên học mọi oai nghi 
trong việc tới lui, cử động, cúng dường, cung kính lễ bái Tam Tôn, 
hiếu dưỡng cha mẹ, tu học Đại thừa. Những kẻ nam người nữ lòng 
lành giữ đủ các giới cấm cùng các vị đại Bồ Tát đều gọi là bậc 


113 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





cho là hàm chứa toàn bộ các kinh trong hệ Bát-nhã, 
nhưng nếu chúng ta cố gắng nghiên cứu về Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa dựa trên bản kinh này thì hẳn sẽ là 
quá mức đơn giản, hoặc là quá khó khăn. Việc phát 
ra âm 8ï (ah) là rất đơn giản, nhưng điều đó không có 
nghĩa là ta đã hiểu được ý nghĩa của bản kinh. 


Khi chúng ta nghiên cứu triết học Trung đạo với 
toàn bộ sự phức tạp của nó, ta nghiên cứu những lập 
luận khác nhau mà thông qua đó có thể đi đến kết 
luận rằng tất cả mọi hiện tượng đều không hề có sự 
tồn tại theo tự tính sẵn có. Nếu chúng ta muốn hiểu 
được toàn bộ sự tinh tế và những nội hàm của một 
quan điểm triết học như thế, thì việc nhận hiểu được 
quan điểm của các trường phái tư tưởng Tiểu thừa 
cũng là điều thiết yếu. Và khi ấy, kết luận mà chúng 
ta đạt đến là rất đơn giản: “Vì mọi sự vật đều tồn tại 
trong sự tương quan lẫn nhau và dựa vào các yếu 
tố nguyên nhân khác, nên chúng không có một bản 
chất độc lập hay một sự tôn tại theo tự tính sẵn có.” 


Nhưng nếu quý vị muốn tiếp cận với quan điểm 
về tánh Không của phái Trung quán Cụ duyên ngay 
từ đầu với phát biểu đơn giản rằng: “ Vì mọi sự vật 
đều tồn tại trong sự tương quan lẫn nhau hay khởi 
sinh một cách phụ thuộc, nên chúng hoàn toàn 
không có sự tôn tại theo tự tính sẵn có”, hẳn là quý 


thánh. Lại nữa, A gọi là răn dạy, như nói rằng: “Các ông nên làm 
việc như thế này, đừng làm việc như này.” Như ai có thể ngăn 
chặn những pháp trái oai nghi, gọi là bậc thánh. Vì thế nên gọi là 
A.“ Trong một số kinh điển khác, chữ A cũng thường được nhắc 
đến như là một biểu tượng có hàm nghĩa rất rộng. 


114 


Qiai đoạt thành tựu 





vị sẽ không hiểu được một cách trọn vẹn ý nghĩa hay 
nội hàm của điều đó. Tương tự, nếu quý vị đọc một 
bản văn ngắn về Đại Toàn Thiện, biên soạn bởi một 
vị lạt-ma có sự chứng nghiệm, và rồi đi đến kết luận 
rằng “giáo pháp Đại Toàn Thiện rất đơn giản”, hắn 
đó sẽ là dấu hiệu cho thấy quý vị đã không hiểu được 
giáo pháp một cách đúng đắn. Và hẳn cũng là điều 
quá mỉa mai nếu như giáo pháp cao siêu nhất trong 
chín thừa lại cũng được cho là đơn giản nhất! 


Và đến đây tôi xin kết thúc phần tổng quan về 
tất cả các pháp tu của Phật giáo được thực hành theo 
truyền thống Tây Tạng, được thuyết dạy trong cả 
hai hệ thống Kinh điển và Mật điển. 


London, 1988 


Geshe Thupten .]inpa 
dịch sang Ảnh ngũ, 
jJeremy Russell hiệu đính. 


Chân thành cảm ơn 
Tibet Foundation đã cung cấp băng giảng 
để thực hiện bản dịch Anh ngữ. 


115 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





116 


Lời cầu nguyện chân thành 


Lời cầu nguyện này do 

đức Đạt-lai Lạt-ma XIV 
Tenz1n Œyatso 

biên soạn, 

kính ngưỡng và khẩn nguyện 
Tâm Đại Bi của Tam Bảo: 
Phật, Pháp và Tăng-gìà. 


Ngưõng vọng Chư Phật ba đời, 

Quá khứ, hiện tại và vị la1, 

Chư Bồ Tát và các vị đệ tử, 

Với phẩm hạnh phi thường, 

Mênh mông vô lượng như đại dương, 
Thương yêu tất cả chúng sinh như con một. 
Xin chứng tri sự chân thành, 

Trong những lời nguyện cầu thống khổ của 
con. 

Phật pháp xua tan khổ đau 

của đời sống thế tục, 

Và là tâm điểm an bình [cho muôn loài]. 
Cầu cho Chánh pháp hưng thịnh, 

Mang hạnh phúc và phồn vinh, 

Đến khắp thảy thế gian rộng lớn này. 
Ngưỡng vọng chư vị thủ hộ Chánh pháp: 
Các vị học giả và hành giả chứng ngộ, 


117 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





Nguyện cho sự tu tập 

Mười thiện nghiệp của các ngài, 

Sẽ lan rộng khắp nơi nơi. 

Những chúng sinh nhỏ nhoi, 

Bị chế ngự hoàn toàn 

bởi vô số ác nghiệp kinh khiếp, 

Ngập chìm trong phiền não, 

Bị tra tấn bởi khổ đau không lúc nào ngưng. 
Nguyện cho bao nỗi sợ hãi của họ, 

Vì những ta1 ương vượt ngoài sức chịu đựng, 
Như chiến tranh, nạn đói và dịch bệnh... 
Đều sẽ được lắng dịu. 

Để đạt đến hạnh phúc và an lành 

Tràn khắp như đại dương. 

Những kẻ dã man sống trong tăm tối, 

Đang dùng nhiều phương tiện khác nhau, 
Giết hại không thương tiếc 

những người thành tín, 

Đặc biệt là người dân nơi Xứ Tuyết. 

Xin mở lòng từ, khởi tâm đại b¡ dũng mãnh, 
Nhanh chóng ngăn chặn, 

Những dòng máu và nước mắt đang tuôn chảy, 
Bởi sự điên cuồng man dại 

của ác tâm mê muội. 

Những kẻ đáng thương này, 

Đang thực sự gây hại, 

Cho chính bản thân và người khác. 

Nguyện cho những kẻ vô trách nhiệm, 

Sẽ đạt được con mắt trí tuệ, 

Để phân biệt tốt xấu, thiện ác, 


118 


“Đời cầu gttyện chân thành 





Và được sống trong thương yêu 

với tình thân hữu. 

Mong sao ước nguyện chân thành này, 

Đã phải đợi chờ quá lâu, 

Là tự do cho toàn Tây Tạng, 

Sẽ tức thời thành tựu. 

Nguyện sớm ban cho vận hội lớn lao, 

Để được tận hưởng và chào mừng, 

Một sự cai trị về tâm linh cũng như thế tục, 
Vì lợi lạc cho Chánh pháp và bao người tu học, 
Vì đất nước và dân tộc. 

Biết bao người đã phải 

chịu đựng vô vàn gian khổ, 

Phải hy sinh hết thảy những gì yêu quý nhất: 
Sự sống, thân thể và tài sản. 

Ngưõng vọng Đức Hộ thế Quán Thế Âm, 

Bị mẫn cứu vớt những người như thế. 

Vậy nên Ngài là vị Bảo Hộ Vĩ Đại 

Với tình thương yêu vô bờ bến, 

Trước hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát, 

Che chở cho mọi người dân Xứ Tuyết. 
Nguyện cho ánh bình minh 

Của mọi thành quả tốt đẹp, 

Ngay lúc này đây sẽ tỏa chiếu, 

Qua những lời cầu nguyện của mọi người. 
Bằng vào năng lực 

của thực tại tánh Không thâm diệu, 

Và những dạng thức tương đối của nó, 
Cùng với đại lực đại bi nơi Tam bảo 

Và những lời khẩn nguyện chân thật, 


119 


Cống quan )tật giáo Cây Cạng 





Cùng do nơi luật nhân quả không thể sai lệch, 
Xin cho những lời nguyện chân thành này, 

Sẽ không gặp chướng ngại, 

Và nhanh chóng được thành tựu. 


“Lời cầu nguyện chân thành” này 
được soạn bởi đức Đạt-lai Lạt-ma 
TenzIin Gyatso XIV; 

vào ngày 29 tháng 9 năm 1960... 


Bản dịch Anh ngữ của sách này do Ramjampa 
Dupchok yaltsen và Peter Gold thực hiện 
vào tháng 4 năm 1992, dưới sự hướng dẫn biên tập 
của Lotsawa Tenzin Dorje và một số điểm hiệu đính 
nhất định của Yen. Geshe Lobsang Gyatso, 
Giám đốc Học viện Biện Chứng Phật Giáo (Institute 
of Buddhist Dialectics) ở Dharamsala, Ấn Độ. 
Toàn bản Anh ngữ trích từ CHÖ YANG, 
The Voice of Tibetan Religion & Culture No.5 
Những người hiệu đính: 
Pedron Yeshi và Jeremy Russell 
Bản dịch Việt ngữ do Nguyễn Minh Tiến 
thực hiện và soạn các chú giải 
với sự cho phép bằng văn bản 
của The Foundation for Universal Responsibility do 
Ngài Rajiv Mehrotra đại diện. 


120 


MỤC LỤC 


DIân):RHD sát s226zernapsoattt9t6ssid5sioaEebo0zssgbsbsegagbáit 5 
Lần Chuyển pháp luân thứ nhất.......................... 11 
Ciấ TÌ: litCITHTP/2049/44awsedassdybopageoa G43 01002a83633418ie 13 
TT TT TU HH an re 16 
Ba mươi bảy phẩm Bồ-đề ........................... ..- --- 17 
Lần Chuyển pháp luân thứ hai............................. 19 
Lần Chuyển pháp luân thứ ba............................. 22 
Những giảng giải khác nhau về vô ngã.............. 25 
BiiiT.filfci071T0cie2iaoteiprtbbcartdsteiisopraltctfbknbi/Sf/ Aohuoi 30 
Giới thiệu VỆ Cá TẠIIÍfA:v:6xxcsoscc 22668464126 9040344428, 39 
Binh TD- TÀI) ssong6ag/65481 29440220, ii4d2a0sullubBreu B2 
Ko fIUCii TH sxsfsussasbfbftal0ikdvtximieiibkskilid gsdttse 55 
Chuẩn bị cho lễ quán đảnh...........................- - ---- 57 
"THỊ? H0NTIDI: ID DTÍSussaggdosngastsettsaslisudqtb4gg8904bisyes 61 
PHật 6140 Và RẲ BIẾIGs¡i6ááï 0b ti 0 (0 oïgg06ág0àá 63 
CÁC PHÁP THỰC HÀNH TU TẬP 

THEO MẬT THỪA 

II NI TẾ ĐỊT Ta song ii6Esehgttll6cjo2xesstfueesbifitBieetrmdi0ei 67 
Thãnh lưu Phật LH sáissicoss sao led Gil4g3086446isa 68 


Cống quan )ftật giáo Cây Cạng 





Di TOI.OIIEPITCE.ssazseedtussblesitoassdbsebiisbdtdeksbeEsei 69 
Tâm quan trọng của 

sự nhân Biết tạnh' KHÔI ÏEt;zsssssxsavsodsslsikeoaa 71 
Thành tựu Phật tâm........................... -- -- -. << - << << <+ 77 
I5 1018/E 2218 0n192717.777.P..ẽẽ  ẽẽ. 80 
EHÍ-DG-JVIOE NT siaacdusdateelngalàcdd0oldss3sasf0sax8iased 81 
Tối thượng Du-già Mật thừa ...........................--- 82 
Efý léc Và 1n] HT P tao baaabi6i66iãgg164 004602 áo 5 
Cái chết, trạng thái trung ấm 

VịI EU 1 T6 TIT 2seuebrseoekdbsoniuiisastieoldeeusbdbrteleeeEng: 96 
Tu tập ngoài thời gian thiển ...................... ...--- 104 
Giai đoạn thành tựu ........................-..------- << <- 106 
Lời cầu nguyện chân thành............................ -- 117 


122 


&⁄⁄2Y (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 








